GIÁO TRÌNH 
TƯ TƯỞNG - 
- HÔ CHÍ MINH: 


(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) - 
) (Tái bắn lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung) 


| \\ƒ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ C 4 QuỔ C 


s1 & cs 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN °htip:/www.lrc-tnu.edu.vn 


GIÁO TRÌNH 
TƯ TƯƠNG 
HÒ CHÍ MINH 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffDp:/www.Ìrc-tu.eđu.vn 


_ „ 3KB5H4 (0/5) 
Mã số: 
ŒTQG - 2006 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


GIÁO TRÌNH 


TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 


(Dùng trong các trường đại học, cao đăng) 
(Tái bẩn lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung) 


sa 5. 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÀ NỘI - 2006 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hffp:/www.Ìrc-tu.eđu.vn 


CHỦ BIÊN 
PGS, TS. Mạch Quang Thắng 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


- PGS. Lê Mậu Hãn Chương ] 

- TS. Vũ Quang Hiển Chương II 

- TS. Phạm Ngọc Anh Chương III 

- PGS, TS. Ngô Đăng Trì Chương IV 

- PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII 

- PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VỊ 

- TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo 


Cộng tác uiên 


Vũ Thanh Bình 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim 
chỉ nam cho hành động của Đảng. Đại hội IX của Đảng khẳng 
định: "lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là bước phát triển 
quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta". Thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ra Chỉ thị số 23/CT-TW Về đây mạnh nghiên cứu, tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. 

Sau khi được Ban Khoa giáo Trung ương thẩm định tại Công 
văn số 1987-CV/BKGTW ngày 25-1-2005 và Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương thẩm định tại Công văn số 5628-CV/TTVH 
ngày 27-1-9005, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 
Minh dùng trong các trường đại học, cao đăng. 

Giáo trình do các giảng viên, các nhà khoa học của một số 
trường đại học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên 
soạn. Trên cơ sở quán triệt nội dung cơ bản của giáo trình quốc 
sia môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương 
chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình biên soạn, các 
tác gia đã nhận được sự giúp đỡ của các tập thể và cá nhân các 
nhà khoa học, đặc biệt là của GS. Đặng Xuân Kỳ và G8. Song 
Thành. 


€©t 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh này được các tác giả bám 
t Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm 
eo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31-7-2003 của 
› trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ sung 1 chương dùng để 
am khảo cho giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng 
.y và học tập. 

Tái bản lần này, chúng tôi cố gắng khắc phục một số hạn chế 
.ất bản lần đầu. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và 
ủ quan nên khó tránh khỏi còn những nội dung cần tiếp tục 
_sung và sửa đổi, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý 
những lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn. 

Thư góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học và 
u Đại học), 49 Đại Cô Việt - Hà Nội hoặc Nhà xuất bản Chính 
. quốc gia, 24 Quang Trung - Hà Nội. 


Tháng 8 năm 2006 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


CHƯƠNG I 


NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ 
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền 
độc lập. tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng 
nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. 

Vào giữa thế kỷ XIX. thực dân Pháp tiến hành xâm 
lược nước ta. đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục 
ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành 
thuộc địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong 
kiếp đọa đày nô lệ. 

Bắt đầu từ mùa xuân năm 1930. dưới ngọn cờ độc lập, 
tự do của Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đoàn kết 
thành một khối, kiên cường chiến đấu và dựng xây đất 
nước, giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại 
và có tính thời đại sâu sắc. Có được những thăng lợi vĩ đại 
đó là nhờ Đảng và nhân dân ta được vũ trang bằng chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 


`) 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


ao động Việt Nam khoá III lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ua đời có viết: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất 
ước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH. người anh hùng dân tộc 
¡ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân đân 
ì và non sông đất nước ta"". 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ: Hồ Chí Minh đã 


xướng đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 


Œœ, 


pủt 


hội. Sau này được đúc kết lại trong khẩu hiệu nổi tiếng: 
hông có gì quý hơn độc lập, tự do. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khái quát: "Tư tưởng Hồ 
hí Minh là hệ thống lý luận uề đường lôi chiến lược, sách 
tợc của cách mạng Việt Nam... Đó là tư tưởng cách mạng 
hông ngừng, từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ 
zhia xã hội, nội dung cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải 
1óng xã hội (giai cấp), giải phóng con người. Nói ngắn 
›n là độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hột; hay nói 
›n hơn: độc lập dân tộc tà chủ nghĩa xã hột. 

Chủ tịch Phiden Caxtrô Rudø (Cuba) cho rằng: Hồ Chí 
¡nh đã kết hợp một cách thiên tài cuộc đấu tranh giành 
›e lập dân tộc và cuộc đấu tranh vì quyền lợi quần chúng 


bọn phong kiến và giai cấp bóc lột áp bức... Sự nghiệp 


. Hồ Chí Minh: Toàn tạp, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2003. 
3, tÝ, Ø6. 


. Xem: Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh, qua khứ, hiện tại 0à tưởng 
. Nxb. Sự thật. Hà Nội. 1991. tr. 18. 


- Võ Nguyên Giáp: Tự tưởng Hồ Chí Minh oà con đường cách mạng 
1 Nam. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 9003. tr. 95. 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng xã hội là hai 
điểm then chốt trong học thuyết của Người!. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đẳng đã nêu 
cao tư tưởng Hồ Chí Minh và đã quyết định ghi vào Cương 
lĩnh và Điều lệ của mình: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tầng tư tưởng. 
kim chỉ nam cho hành động"”. 

Vì vậy. nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn 
học 7ư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đẳng, toàn dân, 
toàn quân, trong cán bộ, đảng viên. nhất là học sinh, sinh 
viên thuộc hệ thống nhà trường của cả nước là nhiệm vụ 


hết sức quan trọng. 


I.NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIÊN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


Hồ Chí Minh sinh ra và lón lên trong một gia đình sĩ 
phu yêu nước. ở quê hương giàu truyền thống cách mạng, 
trong một đất nước sóm định hình một quốc gia dân tộc có 
chủ quyền lâu đời. trong đó tỉnh thần yêu nước là dòng 
chảy chủ yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử. 

Cuối thế kỷ XIX, đất nước ta bị rơi vào cảnh nô lệ lầm 
than dưới ách thuộc địa của thực dân Pháp. Nhân dân 


Việt Nam đã liên tiếp nôi dậy chống lại ách thống trị của 


1. Xem: Thế giới ca ngợi 0à thương tiếc Hồ Chủ tịch. Nxb. Sự thật. 
Hà Nội. 1976. tr .76. 

2. Đảng Cộng san Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VII, Nxb. Sự thật. Hà Nội. 1991. tr. 137. 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


thực dân Pháp dưới ngọn cờ của một số nhà yêu nước tiêu 
biểu nối tiếp nhau, song đều lần lượt thất bại. Đám mây 
đen của chủ nghĩa thực dân vẫn bao phủ bầu trời Việt 
Nam. Dân tộc Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối 
cách mạng. 

Giữa lúc đó, Hồ Chí Minh ra nước ngoài để học hỏi, 
tìm một giải pháp mới để cứu nước. giải phóng dân tộc. 
Lúc này, chủ nghĩa đế quốc đã xác lập được sự thống trị 
sủa chúng trên một phạm vi rộng lón của thế giới. Ách áp 
bức và thôn tính dân tộc càng nặng, sự phản kháng dân 
tộc của nhân dân bị nô dịch càng tăng. Phương Đông đã 
thức tỉnh. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành công. nước Nga 
Xôviết đã ra đời. Quốc tế Cộng sản được thành lập. Các 
đảng cộng sản đã lần lượt ra đời tại một số nước ở châu 
Âu. châu Á... 

Hồ Chí Minh đã hoạt động trong phong trào công nhân 
và lao động một số nước trên thế giới: đến với nhân dân 
›ần lao ở các nước thuộc địa đang bị chủ nghĩa thực dân nô 
lịch; học tập, nghiên cứu các trào lưu tư tưởng, các thể chế 
'hính trị: tiếp thu tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác- 
„ênin; chọn lựa con đường cứu nước, giải phóng dân tộc là 
'on đường cách mạng vô sản; đứng về phía Quốc tế Cộng 
san; tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, Hồ Chí Minh 
'àng đi sâu tìm hiểu các học thuyết cách mạng trên thế 
siới, xây dựng lý luận về cách mạng thuộc địa. trước hết là 
ý luận cách mạng để giải phóng dân tộc Việt Nam. xây 


lựng các nhân tố cách mạng của dân tộc. tổ chức và lãnh 
jÙ 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


đạo cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vĩ 
đại vì độc lập của dân tộc, tự do của toàn dân, v.v.. 

1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 

a) Giá trị truyền thống dân tộc 

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình 
thành cho Việt Nam các giá trị truyền thống dân tộc 
phong phú, vững bền. Đó là ý thức chủ quyền quốc gia dân 
tộc, ý chí tự lập, tự cường, yêu nước, kiên cường, bất 
khuất... tạo thành động lực mạnh mẽ của đất nước; là tỉnh 
thần tương thân, tương ái, nhân nghĩa, cố kết cộng đồng 
dân tộc; thủy chung, khoan dung, độ lượng; là thông minh, 
sáng tạo, quý trọng hiền tài, tiếp thu tình hoa văn hóa 
nhân loại để làm phong phú văn hóa dân tộc... Trong 
nguồn giá trị tỉnh thần truyền thống đó, chủ nghĩa yêu 
nước là cốt lõi, là dòng chảy chính của tư tưởng văn hóa 
truyền thống Việt Nam, xuyên suốt trường kỳ lịch sử, là 
động lực mạnh mẽ cho sự trường tổn và phát triển của dân 
tộc. Chính sức mạnh truyền thống tư tưởng và văn hóa đó 
của dân tộc đã thúc giục Hồ Chí Minh ra đi tìm tòi, học 
hỏi, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu 
cho tư tưởng cách mạng và văn hóa của Người. 

b) Tỉnh hoa uăn hóa nhân loại 

Hồ Chí Minh đã biết làm giàu vốn văn hóa của mình 
bằng cách học hỏi, tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Đông 
và phương Tây. 

Về tư tưởng và văn hóa phương Đông, Hồ Chí Minh đã 
tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành 


Đó 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


'ộng, nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình trị, hòa 
aục. thế giới đại đồng: về một triết lý nhân sinh, tu thân, 
ề gia; để cao văn hóa trung hiếu "dân vi quý, xã tắc thứ 
hi, quân vị khinh”. 

Người nói: "Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong 
oọe thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song 
hững điều hay trong đó thì chúng ta nên học"! Người 
ân lời của V.I. Lênin: "Chỉ có những người cách mạng 
hân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu 
ủa các đời trước để lại”. 

Về Phật giáo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tư tưởng vị tha, 
t bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; coi trọng tỉnh thần bình 
ẳng, chống phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều thiện, v.v.. 

Về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí 
[inh tìm thấy những điều thích hợp với điều kiện nước ta, 
ó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh 
húc. 

Về tư tưởng và văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã 
ghiên cứu tiếp thu tư tưởng văn hóa dân chủ và cách 
tạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ. 

Về tư tưởng dân chủ của cách mạng Pháp, Hồ Chí Minh 
ä tiếp thu tư tưởng của các nhà khai sáng: Vônte 
/oltatre), Rútxô (Rousso), Môngtexkiơ (MoutesquIeu). 
ặc biệt, Người chịu ảnh hưởng sâu sắc về tư tưởng tự 


2, bình đăng của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 


1. 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
). tr. 46. 


) 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


năm 1791 của Đại cách mạng Pháp. Về tư tưởng dân chủ 
của cách mạng Mỹ, Người đã tiếp thu giá trị về quyền 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên 
ngôn độc lập năm 1776, quyền của nhân dân kiểm soát 
chính phủ. 

©) Chủ nghĩa Mác - Lênin 

Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, 
quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh 
khẳng định: 

"Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách 
mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm 
nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là 
mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối 
cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản"!. 

Đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm 
vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện 
chứng duy vật; học tập lập trường, quan điểm, phương 
pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin để giải quyết 
các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 

Các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh phản ánh bản 
chất cách mạng tư tưởng của Người theo thế giới quan, 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

d) Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 


Ngoài nguồn gốc tư tưởng, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh còn chịu sự tác động sâu 


1. Sđad. t.10, tr. 128. 


13 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


ắc của thực tiễn dân tộc và thời đại mà Người đã sống và 
oạt động. Chính quá trình hoạt động thực tiễn của Hồ 
;hí Minh ở trong nước và khi còn bôn ba khắp thế giới để 
iọc tập, nghiên cứu và hoạt động đã làm cho Người có một 
uiểu biết sâu sắc về dân tộc và thời đại, nhất là thực tiễn 
hương Đông để xem xét, đánh giá và bổ sung cơ sở triết 
ý phương Đông cho học thuyết Mác - Lênin. 

Từ hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã khám phá quy 
uật vận động xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh 
ủa các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể của các quốc gia và 
hời đại mới để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ 
ạo hoạt động thực tiễn, qua kiểm nghiệm của thực tiễn 
ể hoàn thiện, làm cho lý luận có giá trị khách quan, tính 
ách mạng và khoa học. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm hoạt động tỉnh 
hần của cá nhân, do Người sáng tạo trên cơ sở những 
hân tố khách quan. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh phụ 
Auộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách, phẩm chất và năng 
¡c tư duy của chính người sáng tạo ra nó. 

Không chỉ ở nước ta mà có nhiều chính khách, nhiều 
hà hoạt động văn hóa-xã hội ở nước ngoài đã nêu nhiều ý 
iến sâu sắc về nhân cách, phẩm chất, về tài năng trí tuệ 
1a Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 1923, lúc Hồ Chí Minh 
ào trạc tuổi 33, nhà báo Liên Xô Ô. Manđenxtam khi tiếp 
ác với Hồ Chí Minh đã sớm nhận biết: "Từ Nguyễn Ái 
uốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu 
âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai"! Văn hóa 


1. Sđd t. 1, tr. 478. 


1 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng theo 
dòng thời gian của dân tộc và thời đại. 

Nhân cách. phẩm chất. tài năng của Hồ Chí Minh đã 
tác động rất lón đến sự hình thành và phát triển tư tưởng 
của Người. Đó là một con người sống có hoài bão, có lý 
tưởng. yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có 
lòng tin vào nhân dân, khiêm tốn. bình dị. ham học hỏi, nhạy 
bén với cái mới, thông minh, có hiểu biết sâu rộng. có phương 
pháp biện chứng. có đầu óc thực tiên. v.v.. Chính nhờ vậy, 
Người đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng thuộc 
địa trong thời đại mới, xây dựng được một hệ thống quan 
điểm toàn diện, sâu sắc và sáng tạo về cách mạng Việt 
Nam, đã vượt qua mọi thử thách. sóng gió trong hoạt động 
thực tiễn, kiên trì chân lý, định ra các quyết sách đúng 
đắn và sáng tạo, biến tư tưởng thành hiện thực cách mạng. 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự 
tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa 
truyền thống của dân tộc, tỉnh hoa tư tưởng văn hóa của 
phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác- Lênin 
làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại 
qua sự tiếp biến và phát triển của Hồ Chí Minh- một con 
người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện chứng, có 
nhân cách, phẩm chất cách mạng cao đẹp tạo nên. T7 
tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng Việt Nam hiện đại. 


2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chi Minh 
Nêu rõ sự phân chia các thời kỳ lịch sử tư tưởng Hồ Chí 


Minh sẽ giúp chúng ta năm được những nội dung tư tưởng 


15 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


cơ bản của Người trong từng thời kỳ. phan ánh khách 
quan hiện thực lịch sử và tài năng trí tuệ của Hồ Chí 
Minh. Vì vậy. tiêu chí cơ bản để phân kỳ là phải dựa vào 
nội dung chuyển biến về mặt tư tưởng của Hồ Chí Minh 
trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể chứ không phải dựa vào 
mốc thời gian hoạt động của Người. Chúng ta có thể phân 
chia thành ð thời kỳ như sau: 

a) Thời hỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi 
(trước năm 1911) 

Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh lón lên và sống trong nói 
đau của người dân mất nước, được sự giáo dục của gia 
đình. quê hương. dân tộc về lòng yêu nước thương dân: 
sớm tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp: băn 
khoăn trước những thất bại của các sĩ phu yêu nước chống 
Pháp: ham học hỏi. muốn tìm hiểu những tỉnh hoa văn 
hóa tiên tiến của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở 
châu Âu, muốn đi ra nước ngoài xem họ làm gì để trỏ về 
giúp đồng bào thoát khỏi vòng nô lệ. Trong thời kỳ này. ở 
Hồ Chí Minh đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương 
dân, tha thiết bao tệ những giá trì tỉnh thần truyền thống 
của dân tộc, ham muốn học hoi những tư tưởng tiến bộ của 
nhân loại. 

b) Thời hỳ tìm tòi con đường cứu nước, giai phóng dân tộc 
(1911-1920) 

Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, trước tiên 
Người đến nước Pháp. nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, 
bình đẳng. bác ái: tiếp tục đến nhiều nước ở châu Âu. 
châu Phi, châu,Mỹ. sông và hoạt động với những người 


đân bị áp bức ö phương Đông và những người làm thuê ở 
16 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


phương Tây. Người đã khảo sát, tìm hiểu cuộc cách mạng 
Pháp, cách mạng Mỹ, tham gia Đảng Xã hội Pháp, tìm 
hiểu Cách mạng Tháng Mười Nga, học tập và đã tìm đến 
với chủ nghĩa Lênin, tham dự Đại hội Tua, đứng về phía 
Quếc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 
Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến uượt 
bậc uê tư tưởng; từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc tiến lên 
giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, từ một chiến sĩ chống 
thực dân phát triển thành một chiến sĩ cộng sản Việt 
Nam. Đây là một bước chuyển biến cơ bản về tư tưởng 
cứu nước của Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nước uà giải 
phóng dân tộc bhông có con đường nào bhác con đường 


cách mạng uô sửn”`. 


c) Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng uê cách mạng 
Việt Nam (1921 - 1930) 

Hồ Chí Minh đã có thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý 
luận sôi nổi, phong phú ở Pháp (1921-1923), ở Liên Xô 
(1923-1924), ở Trung Quốc (1924-1927), ở Thái Lan 
(1928-1929)... Trong thời gian này, £/ tưởng Hồ Chí Minh 
uê cách mạng Việt Nam đã hình thành cơ bản. Hồ Chí 
Minh đã kết hợp nghiên cứu xây dựng lý luận, kết hợp với 
tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc và vận động tổ 
chức quần chúng đấu tranh, xây dựng tổ chức cách mạng, 
chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Những tác phẩm như Bđn án chế độ thực dân Pháp 
(1925), Đường Kách mệnh (1927) và những bài viết của 


1. Sđd. t.9. tr. 314. 


1 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã thể hiện những quan 
điểm lớn và độc đáo, sáng tạo về con đường cách mạng Việt 
Nam. Có thể tóm tắt nội dung chính của những quan điểm 
đó như sau: 

- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải 
đi theo con đường cách mạng vô sản. Giải phóng dân tộc 
phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, giải phóng 
giai cấp công nhân, phải kết hợp độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội. 

- Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính 
quốc có quan hệ mật thiết với nhau. Cách mạng thuộc địa 
không lệ thuộc vào cách mạng ở chính quốc mà có tính chủ 
động, độc lập. Cách mạng thuộc địa có khả năng giành 
thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc và giúp cho cách 
mạng ở chính quốc trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. 

- Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc "dân tộc 
cách mệnh", đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc 
lập, tự do. 

- Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; 
phải tập hợp lực lượng dân tộc thành một sức mạnh lớn để 
chống đế quốc và tay sai. 

- Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách 
mạng quốc tế, song phải nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, 
không được ÿ lại chờ đợi sự giúp đỡ của quốc tế. 

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của cả dân 
tộc đại đoàn kết. Phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ 
chức đấu trãntr bằng các hình thức và khẩu hiệu thích 
hợp. Phương Ð áp đấu tranh để giành chính quyền, giành 


18 ~.< 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


lại độc lập tự do là bằng bạo lực của quần chúng và có thể 
bằng phương thức khởi nghĩa dân tộc. 

- Cách mạng muến thành công trước hết phải có đảng 
cách mạng lãnh đạo, vận động và tổ chức quần chúng đấu 
tranh. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thuyền mới chạy đúng hướng, tới 
đích. Đảng phải có lý luận làm cốt... 

Cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng cách mạng 
của Hồ Chí Minh trong những năm 20 của thế kỷ XX được 
truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc và 
giai cấp ở nước ta trở thành một phong trào tự giác, dẫn đến 
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930, 
thông qua Cương lĩnh đầu tiên của Đẳng. 

d) Thời kỳ thử thách, biên trì giữ uững quan điểm, nêu 
cao tư tưởng độc lập, tự do uè quyền dân tộc cơ bản 
(1930-1945) 

Trên cơ sở tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam 
đã hình thành về cơ bản, trong mấy năm đầu của những 
năm 1930, Hồ Chí Minh đã kiên trì giữ vững quan điểm 
cách mạng của mình, vượt qua khuynh hướng "tả" đang 
chi phối Quốc tế Cộng sản, chi phối Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, phát triển thành chiến lược cách mạng giải 
phóng dân tộc, xác lập tư tưởng độc lập, tự do, dẫn đến 
thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Tuyên ngôn độc 
lập do Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước quốc dân 
đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam' 
Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đã 


19 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


khẳng định về mặt pháp lý quyền tự do, độc lập của dân 
tộc Việt Nam. Đây là mốc lịch sử không chỉ đánh dấu kỷ 
nguyên tự do, độc lập mà còn là bước phát triển mở rộng 
tư tưởng dân quyền và nhân quyền của cách mạng tư sản 
thành quyền tự do, độc lập của các dân tộc trên thế giới. 
Nhân dân Việt Nam nêu cao ý chí để bảo vệ quyền tự do, 
độc lập của mình. Đó là: "“Tất cổ mọi người đều sinh ra có 
quyên bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyên không di có 
thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyên được 
sống, quyên tự do uà quyên mưu cầu hạnh phúc”... Suy 
rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế 
giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền 


sống, quyền sung sướng và quyền tự do"'. 


đ) Thời kỳ tiếp tục phát triển mới uê tư tưởng kháng 
chiến uà kiến quốc (1945-1969) 

Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng 
lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân 
dân (1945 - 1954) mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên 
Phủ; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Thời kỳ này, tư 
tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, trong đó nổi 
bật là các nội dung lón như sau: 

- Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến 
hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ 
nhân dân; tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng 


1. Sđd, t. 4, tr. 1. 


20 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


khác nhau, đó là cách mạng giải phóng dân tộc ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nhằm 
một mục tiêu chung trước mắt là giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc. 

- Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, 
lâu dài, dựa vào sức mình là chính. 

- Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

- Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng 
cầm quyền v.v.. 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua hơn nửa thế kỷ 
hình thành và phát triển, là sản phẩm tất yếu của cách 
mạng Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ thắng lợi 
của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự 
do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

II. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 
Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh 

Khi nói khái niệm tư tưởng là nói đến một hệ thống 
quan điểm, lý luận mang giá trị như một học thuyết được 
xây dựng trên một thế giới quan và phương pháp luận 
nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai 
cấp, một dân tộc, phù hợp với nhu cầu tiến hóa của thực 
tiễn nhất định, trở lại chỉ đạo và cải tạo thực tiễn đó. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII đọc trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 


21 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


viết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm 
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại..."". 

Định nghĩa trên là một bước tiến mới trong nhận thức 
của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh, làm định hướng cho 
các nhà nghiên cứu tiếp tục đi sâu tìm hiểu về tư tưởng 
của Người, đặc biệt là xác định nội dung giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận trung tâm của 
chuyên ngành "Hồ Chí Minh học" thuộc ngành Khoa học 
chính trị Việt Nam. Hồ Chí Minh đã xây dựng được hệ 
thống lý luận toàn diện về cách mạng Việt Nam phù hợp 
với thực tiễn của đất nước và dòng chảy thời đại. Hệ thống 
đó bao gồm một số nội dung cơ bản sau: 

- Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 
con người; 

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; 

- Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; 

- Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước 
:hật sự của dân, do dân, vì dân; 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
hứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2001, tr. 83. 
32 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân; 

- Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; 

- Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư; 

- Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; 

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đẳng 
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung 
thành của nhân dân... 

2. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và ý nghĩa 
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 

g) Đối tượng, nhiệm uụ 

Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 
hệ thống quan điểm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong 
dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng độc lập, 
tự do; về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn của hệ 
thống quan điểm lý luận cách mạng Hồ Chí Minh; về mối 
liên hệ biện chứng trong sự tác động qua lại của tư tưởng 
độc lập, tự do với tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, về các quan điểm cơ bản trong hệ thống tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Trên cơ sở đối tượng, bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, có 
nhiệm vụ đi sâu nghiên cứu làm rõ: 

- Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh; 


23 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, đặc điểm 
của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư 
tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và giá trị 
tư tưởng của Người trong kho tàng tư tưởng, lý luận cách 
mạng thế giới của thời đại. 

b) Phương phúp 

Muốn nghiên cứu, học tập có kết quả, vận dụng sáng 
tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cần nắm vững 
một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu sau: 

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là cơ 
sở phương pháp luận khoa học để nghiên cứu, học tập, vận 
dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ưu điểm lớn của học 
thuyết Mác là phép duy vật biện chứng. Phép biện 
chứng duy vật một phương pháp duy nhất khoa học là 
linh hồn của toàn bộ học thuyết Mác. Hồ Chí Minh 
thường nhắc nhở chúng ta phải đứng trên lập trường, 
quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để 
tổng kết kinh nghiệm, phân tích một cách đúng đắn 
những đặc điểm của đất nước mới có thể dần dần hiểu 
được quy luật phát triển của cách mạng đến thắng lợi. 
Chính nhờ nắm vững phép biện chứng duy vật, Hồ Chí 
Vinh từ rất sớm đã nêu vấn đề cần bổ sung "cơ sở lịch 
sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
›hững tư liệu mà ở thời kỳ đó, Mác không thể có được; 
›hải xem lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, 
ủng cố nó bằng dân tộc học phương Đông. Với phương 


4 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


pháp biện chứng. khi nghiên cứu thực tiễn đất nước, lịch 
sử dân tộc Việt Nam, Người kết luận: "Chủ nghĩa dân tộc 
là động lực lớn của đất nước"!: Phát động chủ nghĩa dân 
tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản là một chính sách 
mang tính hiện thực tuyệt vời. "Giờ đây, người ta sẽ không 
thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các 
động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ"”. 
Điều này thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc 
nắm vững và sử dụng phương pháp biện chứng duy vật 
của Mác. 

Phương pháp tư tưởng Hồ Chí Minh là phương pháp 
biện chứng duy vật, không giáo điều, rập khuôn, luôn luôn 
xem xét sự vật trong sự vận động và phát triển. 

- Cùng với chủ nghĩa duy vật biện chứng, chúng ta cần 
vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu, 
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu khoa 
học, theo V.I. Lênin, chúng ta không được quên mối liên 
hệ lịch sử căn bản, nghĩa là phải xem xét một hiện tượng 
nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện 
tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu 
nào và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem 
xét hiện nay nó đã trở thành như thế nào? Nắm vững 
quan điểm này giúp chúng ta hiểu được tư tưởng Hồ Chí 
Minh mang đậm dấu ấn của quá trình phát triển lịch sử, 
quá trình phát triển sáng tạo, đổi mới. 


- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm 


1. 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2000. 
1.1. tr. 466, 467. 


25 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam. có quan hệ 
thống nhất biện chứng nội tại của nó. Một yêu cầu về 
phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 
trên bình diện tổng thể hay từng bộ phận là phải luôn 
luôn quán triệt mối liên hệ qua lại của các yếu tố, các bộ 
phận khác nhau trong sự gắn kết tất yếu của hệ thống tư 
tưởng đó quanh hạt nhân cốt lõi là tư tưởng độc lập. tự do. 
V.I. Lênin cũng đã viết: "Muốn thực sự hiểu được sự vật, 
cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất 
cả mối liên hệ và "quan hệ gián tiếp" của sự vật đó"'. 

- Hồ Chí Minh là một nhà lý luận - thực tiễn. Người 
xây dựng lý luận, vạch cương lĩnh, đường lối, chủ trương 
cách mạng và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo thực hiện. Và từ 
thực tiễn Người tổng kết, bổ sung để hoàn chỉnh và phát 
triển, cho nên tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh luôn luôn 
sáng tạo. không lạc hậu. giáo điều. Nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết 
mà cần coi trọng hoạt động thực tiễn của Người, thực tiễn 
cách mạng dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng do Người 
đứng đầu. Hơn nữa, Hồ Chí Minh có một phong cách nói 
và viết rất ngắn gọn không theo lối viết kiểu hàn lâm. Vì 
vậy, chỉ căn cứ vào bài viết. bài nói, tác phẩm của Người là 
chưa đây đủ. Hành động thực tiễn, chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong chiến đấu và dựng xây của nhân dân 
Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là lời 
giải thích rõ ràng giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo. Sự sáng 


1. V.I. Lênin: Toàn táp. Nxb. Tiến bộ. Mátxcơva. 1979. t.42. tr. 364. 
26 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


tạo cách mạng của Hồ Chí Minh trước hết là sự sáng tạo 
về tư duy lý luận, về chiến lược, về đường lối cách mạng. 
Điều đó giữ vai trò quyết định hàng đầu dẫn đến thắng lợi 
cách mạng. Tư tưởng lý luận cách mạng Hồ Chí Minh đã 
góp phần phát triển phong phú thêm lý luận cách mạng 
của thời đại, trước hết là về cách mạng thuộc địa. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã tỏa sáng vượt ra ngoài biên giới 
Việt Nam, đến với những người nô lệ ở các nước phương 
Đông và người lao động làm thuê ở phương Tây. 

c) Ý nghĩa học tập 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đẳng và nhân 
dân Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước vì mục 
tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Vì vậy, phải nghiêm túc học tập tư tưởng Hồ Chí 
Minh để nâng cao tư duy lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính 
trị, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, thực 
hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng trọng đại của Đảng, của 
Nhà nước ta trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với thế hệ trẻ nói chung, với học sinh, sinh viên 
trong các trường cao đẳng và đại học nói riêng, cần đặc 
biệt coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách 
mạng, đặc biệt là giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm 
nâng cao lý luận, phương pháp tư duy biện chứng, góp 
phần đào tạo sinh viên thành những chiến sĩ đi tiên phong 
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam 
đàng hoàng hơn và to đẹp hơn như Di chúc của Người để 
lại: "ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi 
việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có 


PVÍ 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách 
mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". 

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và rất cần thiết"!. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn đập. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2002. 
t12. tr. 510. 


28 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


CHƯƠNG II 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Dân tộc là một vấn đề rộng lớn. C.Mác, Ph.Ăngghen 
không đi sâu giải quyết vấn đề dân tộc, vì thời đó ở Tây Âu 
vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản; 
hơn nữa, các ông chưa có điều kiện nghiên cứu sâu về vấn 
đề dân tộc thuộc địa. 

Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, cách mạng giải 
phóng dân tộc trở thành một bộ phận của cách mạng vô 
sản thế giới, V.I. Lênin có cơ sở thực tiễn để phát triển vấn 
đề dân tộc thuộc địa thành một hệ thống lý luận. Tuy cả 
C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lânin đã nêu lên những quan 
điểm cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân 
tộc và vấn đề giai cấp, tạo cơ sở lý luận và phương pháp 
luận cho việc xác định chiến lược, sách lược của các Đảng 
Cộng sản về vấn đề dân tộc và thuộc địa, nhưng từ thực 
tiễn cách mạng vô sản ở châu Âu, các ông vẫn tập trung 
nhiều hơn vào vấn đề giai cấp. Điều kiện những năm đầu 
thế kỷ XX trở đi đặt ra yêu cầu cần vận dụng và phát triển 


29 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


sáng tạo lý luận Mác - Lênin cho phù hợp với thực tiễn ở 
các nước thuộc địa; chính Hồ Chí Minh là người đã đáp 
ứng yêu cầu đó. 


1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả 
xâm phạm của tất cả các dân tộc 

Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc 
thuộc địa. Hồ Chí Minh nói: "Tự do cho đồng bào tôi, độc 
lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy 
là tất cả những điều tôi hiểu"!. Trong quá trình tìm đường 
cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm hiểu và tiếp nhận những 
nhân tố về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 
1776 của Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyên uà dân quyền năm 
1791 của cách mạng Pháp. Từ đó, Người đã khái quát và 
nâng lên thành quyền của các dân tộc: "Tất cả các dân tộc 
trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do'?, 

Năm 1919, vận dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết thiêng 
liêng đã được các nước Đồng minh thắng trận trong Chiến 
tranh thế giới thứ nhất thừa nhận, thay mặt những người 
Việt Nam yêu nước, Người gửi tới Hội nghị Vécxây (Pháp) 
bản Yêu sách gồm tám điểm, đòi các quyền tự do, dân chủ 
cho nhân dân Việt Nam. Bản Yêu sách chưa đề cập vấn đề 
độc lập hay tự trị, mà tập trung vào hai nội dung cơ bản: 


Một là, đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho 


1. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện uê đời hoạt động của Hồ Chủ 
tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 44. 

2. Hồ Chí Minh: 7oèn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, 
t. 4, tr. 1. 


30 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


người bản xứ Đông Dương như đối với người châu Âu. Cụ 
thể là, phải xóa bỏ các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ 
khủng bố, đàn áp bộ phận trung thực nhất trong nhân dân 
(tức những người yêu nước); phải xóa bỏ chế độ cai trị 
bằng sắc lệnh và thay thế bằng chế độ ra các đạo luật. 

Hai lờ, đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân 
dân, đó là các quyền tự do ngôn luận. tự do báo chí, tự do 
lập hội. tự do hội họp, tự do cư trú... 

Bản Yêu sách đó không được bọn đế quốc chấp nhận. 
Nguyễn Ái Quốc kết luận: Muốn giải phóng dân tộc, không 
thể bị động trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài, mà trước 
hết phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình. 

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Hồ Chí 
Minh xác định mục tiêu: "Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa 
Pháp và bọn phong kiến", "Làm cho nước Nam được hoàn 
toàn độc lập"". 

Tháng 5-1941, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị lần thứ 
tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu cao vấn đề giải 
phóng dân tộc. Tháng 6-1941, Người viết thư Kính cáo 
đồng bào, chỉ rõ: "Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải 
phóng cao hơn hết thdy"”. Người chỉ đạo thành lập Việt 
Nam độc lập đồng mình (Việt Minh), ra báo Việt Nam độc 
lập. ban bố Mười chính sách cúa Việt Minh, trong đó mục 
tiêu đầu tiên là: "Cờ treo độc lập. nền xây bình quyền". 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Người thay mặt 
Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, long trọng 


I. ở, tố, tr, 1a 
3. Sdd. t.3. tr. 198. 


3] 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


khẳng định trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền 
hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự 
do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 
quyền tự do, độc lập ấy"!. 

Trong các thư và điện văn gửi tới Liên hợp quốc và Chính 
phủ các nước vào thời gian sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ 
Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: "... Nhân dân chúng tôi thành 
thật mong muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng 
kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền 
thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập 
cho đất nước”. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ thể hiện 
quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc, Người ra lời 
kêu gọi vang dội núi sông: "Không! Chúng ta thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”. Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh leo 
thang ra miền Bắc, Hồ Chí Minh nêu một chân lý có giá trị 
cho mọi thời đại: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"t. 
Không có gì quý hơn độc lập, tự do là mục tiêu chiến đấu, 
là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc Việt 
Nam, đồng thời cũng là nguồn động viên lón đối với các 
dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Vì vậy, Người không 
chỉ được tôn vĩnh là "Anh hùng giải phóng dân tộc" của Việt 
Nam mà còn được thừa nhận là "Người khởi xướng cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX". 


.Sđd. t.4. tr. 4. 
.Sđẻ t.4. tr. 469. 
. Sđd. t.4. tr. 480. 
. Sđở, t.12. tr. 108. 


02 bộ m 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các 
nước đang đấu tranh giành độc lập 

Theo Hồ Chí Minh, do kinh tế còn lạc hậu, chưa phát 
triển, nên sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương chưa triệt 
để, vì thế cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như 
ở phương Tây. Các gia1 cấp vẫn có sự tương đồng lớn: dù là 
địa chủ hay nông dân, họ đều chịu chung số phận là người 
nô lệ mất nước. Từ sự phân tích đó, Người kiến nghị về 
Cương lĩnh hành động của Quốc tế cộng sản là: "Phát động 
chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản... 
Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi... nhất định chủ 
nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế", 

Như vậy, xuất phát từ sự phân tích quan hệ giai cấp 
trong xã hội thuộc địa, từ truyền thống dân tộc Việt Nam, 
Hồ Chí Minh đã đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa dân 
tộc mà những người cộng sản phải nắm lấy và phát huy. 
Người cho đó là một chính sách mang tính hiện thực tuyệt 
vời. Chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng 
sản mà Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa dân tộc 
chân chính, chứ không phải là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. 

3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế 

Ngay từ khi lựa chọn con đường cách mạng vô sản, ở Hồ 
Chí Minh đã có sự gắn bó thống nhất giữa dân tộc và gia 
cấp. dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 


1. Sđd, t.1. tr. 467. 


ö3 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm. edu.vn 


Đảng, Người xác định phương hướng chiến lược của cách 
mạng Việt Nam là: làm tư sản dân quyền cách mạng và 
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách 
quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thời đại cách 
mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa 
mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai 
cấp và giải phóng con người. 

Xóa bỏ ách áp bức dân tộc mà không xóa bỏ tình trạng 
bóc lột và áp bức giai cấp thì nhân dân lao động vẫn chưa 
được giải phóng. Chỉ có xóa bỏ tận gốc tình trạng áp bức, 
bóc lột, chỉ có thiết lập một nhà nước thực sự của dân, do 
dân, vì dân mới bảo đảm cho người lao động có quyền làm 
chủ, mới thực hiện được sự phát triển hài hòa giữa cá 
nhân và xã hội, giữa độc lập dân tộc với tự do và hạnh 
phúc của con người. Do đó, sau khi giành độc lập, phải 
tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. làm cho dân giàu, 
nước mạnh, mọi người đều được sung sướng, tự do. Sự 
phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội là 
một bảo đảm vững chắc cho nền độc lập của dân tộc. Hồ 
Chí Minh nói: "yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền 
với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội 
thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc 
mỗi ngày một giàu mạnh thêm"", 

Hồ Chí Minh dưa ra quan điểm: Độc lập cho dân tộc 


mình, đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc. 


1. Sđd, t.9. tr. 173. 


j4 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự do là quyền thiêng liêng, 
bất khả xâm phạm của các dân tộc. Là một chiến sĩ quốc 
tế chân chính, Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho độc 
lập của dân tộc mình mà còn đấu tranh cho độc lập của tất 
cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

Năm 1914, khi Chiến tranh thế giới thứ nhất vừa nổ ra, 
Hồ Chí Minh đã đem toàn bộ số tiền dành dụm được từ 
đồng lương ít ỏi của mình ủng hộ quỹ kháng chiến của 
người Anh. Theo Người, chúng ta phải tranh đấu cho tự 
do, độc lập của các dân tộc khác như là tranh đấu cho dân 
tộc ta vậy. 

Nêu cao tỉnh thần dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí 
Minh không quên nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ các 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Người 
nhiệt liệt ủng hộ cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân 
dân Trung Quốc, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 
dân Lào và Campuchia, đề ra khẩu hiệu "giúp bạn là tự 
giúp mình", và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách 
mạng mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách 
mạng thế giới. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi 
phải đi theo con đường cách mạng vô sản 

Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân 
Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế ký XX chứng tỏ 
rằng, những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư 


35 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng 
được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân 
tộc do lịch sử đặt ra. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh 
thần cứu nước của ông cha, nhưng Người không tán thành 
các con đường cứu nước ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một 
con đường cứu nước mới. 

Tháng 7-1920, khi đọc Sơ £hẻo lần thứ nhất những 
luận cương uề uấn đề dân tộc uò uấn đề thuộc địa của 
V.I. Lênin, Người thấy "tin tưởng, sáng tỏ và cảm động". 
Người khẳng định: "Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây 
là con đường giải phóng chúng ta"! Người đã tìm thấy 
trong lý luận của V.I. Lênin một con đường cứu nước mới: 
con đường cách mạng vô sản. 

Đầu năm 1923, trong Truyền đơn cổ động mua báo 
Người cùng khổ (Le Paria), Người viết: "Chỉ có chủ nghĩa 
cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không 
phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác 
ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người 
và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc..."?. 

Như vậy là, vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ 
phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương 
thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô 
sản. Từ đó, Người quyết tâm đưa dân tộc Việt Nam đi theo 
con đường đó. 


1. Sđd, t.10. tr. 127. 
2. Sdd. t.1. tr. 461. 


36 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Con đường cách mạng vô sản, theo quan điểm của Hồ 
Chí Minh, bao hàm những nội dung chủ yếu sau: 

- Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và dần dần 
từng bước "đi tới xã hội cộng sản". 

- Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân 
mà đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản. 

- Lực lượng cách mạng là khối đoàn kết toàn dân, nòng 
cốt là liên minh giữa gial cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và lao động trí óc. 

- Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là một bộ phận 
khăng khít của cách mạng thế giới, cho nên phải đoàn kết 


quốc tế. 


2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại 
mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo 

Các nhà yêu nước Việt Nam đã ý thức được tầm quan 
trọng và vai trò của tổ chức cách mạng. Phan Châu Trinh 
cho rằng: ngày nay, muốn độc lập. tự do, phải có đoàn thể. 
Rất tiếc là ông chưa kịp thực hiện ý tưởng của mình. Phan 
Bội Châu đã tổ chức ra Duy tân hội (1904) và Việt Nam 
Quang phục hội (1919). dự định sau sẽ cải tổ thành Việt 
Nam quốc dân đẳng theo kiểu Tôn Trung Sơn, chưa kịp 
thực hiện thì ông đã bị bắt và giam lỏng tại Huế. 

Dù đã thành lập hay chưa thì các tổ chức cách mạng 
kiểu cũ không thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đi 
đến thành công, vì nó thiếu một đường lối chính trị đúng 
đắn và một phương pháp cách mạng khoa học, không có cơ sở 
rộng rãi trong quần chúng. Những nỗ lực đấu tranh cứu 
nước nhưng không thành công của Việt Nam quốc dân đang. 


Xi 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của giai cấp tư sân Việt 
Nam, đã chứng minh điều đó. 

Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn giải phóng dân tộc 
thành công trước hết phải có đảng cách mệnh. Người 
phân tích: "cách mệnh trước phải làm cho dân giác ngộ, phải 
giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu, phải hiểu 
phong triều thế giới, phải bày sách lược cho dân... Vậy nên 
sức cách mệnh phải tập trung. muốn tập trung phải có 
đảng cách mệnh"!. 

Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, có 
tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh và liên hệ mật thiết 
với quần chúng. 


ở. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc 
bao gồm toàn dân tộc 
(Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc "là 
việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai 
người". Người phân tích: "dân tộc cách mệnh chưa phân 
giai cấp. nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống 
lại cường quyền”. Trong lực lượng đó, công nông "là gốc cách 
mệnh". "là người chủ cách mệnh"; "còn học trò, nhà buôn 
nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức, song không cực 
khổ bằng công nông: 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh 
của công nông thôi"”. 


Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của nhân dân 


1. Xem: Sởở. t.9. tr. 267. 
2. Sdởd. t.3. tr. 263. 266 


A8 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


trong khởi nghĩa vũ trang. Người coi sức mạnh vĩ đại và 
năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng là then chốt bảo 
đảm thắng lợi. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người 
phê phán việc lấy ám sát cá nhân và bạo động non làm 
phương thức hành động. Người khẳng định: "Dân khí mạnh 
thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại"'. 

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đăng, Người 
xác định lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc: Đảng 
phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, tập hợp đại 
bộ phận nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, 
lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu 
tư sản, trí thức, trung nông... đi vào phe vô sản giai cấp; 
đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam 
mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, chí ít 
là làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt 
phần cách mạng (như Đẳng Lập hiến) thì phải đánh để. 

Chủ trương tập hợp lực lượng của Hồ Chí Minh phản 
ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người. Trong Bài 
ca dụ ích (1942), Người chủ trương mọi người già, trẻ, 
gái. trai, dân, lính đều tham gia đánh giặc. Trong C»ỉ th¡ 
thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
(ngày 22-12-1944), Người viết: "Cuộc kháng chiến của ta 
là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn 
dân, vũ trang toàn dân". 


Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 3002. t.3, 
tr. 274. 


2. Sđd, t.3. tr. 507. 


j9 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chống đế quốc Mỹ. Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm nguồn 
sức mạnh. Quan điểm "lấy dân làm gốc" xuyên suốt quá 
trình chỉ đạo chiến tranh của Người. Người đặt niềm tin ở 
truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam. 
Người khẳng định: "Địch chiếm trời, địch chiếm đất. 
nhưng chúng không làm sao chiếm được lòng nồng nàn 
yêu nước của nhân dân ta". 

Khi phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 
Pháp (tháng 12-1946), Người kêu gọi toàn dân đánh giặc và 
đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay: "Bất kỳ đàn ông. 
đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo. 
đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng 
lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng 
súng. AI có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 
cuốc. thuống, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân 
Pháp cứu nước". 

Kêu gọi toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Hồ 
Chí Minh khẳng định: Chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ 
thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước. "Cuộc 
kháng chiến của ta là toàn dân, thực sự là cuộc chiến 
tranh nhân dân"”. "31 triệu đồng bào ta ở cä hai miền, bất 
kỳ già trẻ, gái trai. phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt 
Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng"”. Ngày 
9-4-1965, tra lời phóng viên báo Aeahafa (Nhật Bản) Hồ 
Chí Minh khẳng định, trong thời đại chúng ta, một dân 


1. Sđad. t.4. tr. 180. 
9. Sđd. t.12. tr. 24. 
8. Qưu t159,tr.395. 


40 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tộc đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh kiên quyết, hoàn toàn có 
thể đánh bại bọn đế quốc xâm lược hung hãn, gian ác và 
có nhiều vũ khí. 

Xuất phát từ tương quan lực lượng lấy nhỏ đánh lón, 
lấy ít địch nhiều, Hồ Chí Minh không chủ trương tiến 
hành kiểu chiến tranh thông thường, chỉ dựa vào lực 
lượng quân đội và tiến hành một số trận quyết tử với kẻ 
thù, mà chủ trương phát động chiến tranh nhân dân. 

Kháng chiến toàn dân gắn với kháng chiến toàn diện. 
Lực lượng toàn dân là điều kiện để đấu tranh toàn diện 
với kẻ thù đế quốc, giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh nói: 
"Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng 
phó, không thể nào thắng lợi được". 

Trong chiến tranh, "quân sự là việc chủ chốt", nhưng 
đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị. 
Theo Người, thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi chính trị, 
thắng lợi chính trị sẽ làm cho thắng lợi quân sự to lớn hơn. 

Đấu tranh ngoại giao cũng là một mặt trận có ý nghĩa 
chiến lược, có tác dụng thêm bạn bớt thù, phân hóa và cô 
lập kẻ thù, phát huy yếu tố chính nghĩa của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tranh thủ sự 
đồng tình ủng hộ quốc tế. Hồ Chí Minh chủ trương: "vừa 
đánh vừa đàm", "đánh là chủ yếu, đàm là hỗ trợ'”. 

Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất, thực 
hành tiết kiệm, phát triển kinh tế của ta, phá hoại kinh tế 


1. Sđởd. t.4, tr. 298. 
2. Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh uà con đường 
cách mạng Việt Nam. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2003. Ar. 245, 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


của địch. Người kêu gọi "hậu phương thi đua với tiền 
phương", coi "ruộng rãy là chiến trường, cuốc cày là vũ 
khí, nhà nông là chiến sĩ", "tay cày tay súng, tay búa 
tay súng, ra sức phát triển sản xuất để phục vụ kháng 
chiến". 

"Chiến tranh về mặt văn hóa hay tư tưởng so với những 
mặt khác cũng không kém quan trọng"". 

Mục đích cách mạng và chiến tranh chính nghĩa - vì 
độc lập tự do, làm cho khả năng tiến hành chiến tranh 
nhân dân trở thành hiện thực, làm cho toàn dân tự giác 
tham gia kháng chiến. Tư tưởng chiến tranh nhân dân của 
Hồ Chí Minh là ngọn cờ cổ vũ, dẫn dắt cả dân tộc ta đứng 
lên kháng chiến và kháng chiến thắng lợi, đánh thắng hai 
đế quốc to là Pháp và Mỹ trong 30 năm chiến tranh cách 
mạng Việt Nam, làm nên thắng lợi vĩ đại có tính thời đại 
sâu sắc. 


4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến 
hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng 
lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 

Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan 
điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc 
vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Đề 
cương uề phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa tò 
nửa thuộc địa được thông qua tại Đại hội VI Quốc tế cộng 
sản (ngày 1-9-1928) cho rằng: Chỉ có thể thực hiện hoàn 


1. Hồ Chí Minh: Toàn đáp. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 
t. 4, tr. 319. 


42 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản 
giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến. Quan 
điểm này, vô hình chung đã làm giảm tính chủ động, sáng 
tạo của các phong trào cách mạng ở thuộc địa. 

Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc 
ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan 
hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong 
cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. 
Đó là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ lệ 
thuộc, hoặc quan hệ chính - phụ. Năm 1925, Hồ Chí Minh 
viết: "Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám 
vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám 
vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn 
giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu 
người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục 
hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và 
cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra"!, 

Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng 
to lớn. Theo Hồ Chí Minh, khối liên minh các dân tộc thuộc 
địa là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản. 
Phát biểu tại Đại hội V Quốc tế cộng sản (tháng 6-1924), 
Người khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng 
thuộc địa: "Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc 
biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm 
lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp 


bức ở các thuộc địa... nọc độc và sức sống của con răn độc 


1. Sđd. t.1. tr. 298. 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở 
chính quốc"', nếu xem thường cách mạng ở thuộc địa tức 
là "muốn đánh chết rắn đằng đuôi". Vận dụng công thức 
của C.Mác: sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là 
sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân, Người dưa ra 
luận điểm: "Công cuộc giải phóng anh em, (tức nhân dân 
thuộc địa - TG) chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của 
bản thân anh em'°. 

Do nhận thức được vai trò, vị trí chiến lược của cách 
mạng thuộc địa, đánh giá đúng sức mạnh dân tộc, năm 
1921, Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng giải phóng dân 
tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô 
sản ở chính quốc. Người viết: "Ngày mà hàng trăm triệu 
nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ 
sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không 
đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi 
thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa 
tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những 
người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải 
phóng hoàn toàn"!. 

Trong tác phẩm Đường bách mệnh, Hồ Chí Minh có sự 
phân biệt về nhiệm vụ của cách mạng vô sản và cách 
mạng giải phóng dân tộc và cho rằng: hai thứ cách mạng 
đó tuy có khác nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Người nêu ví dụ: "An Nam dân tộc cách mệnh thành công 


1, 5% Sứ, t1, tE, 279, ĐNđ, 
3. Sdd. t.2. tr. 128. 
4. Sđởđ, t.1. tr. 36. 


44 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp 
làm giai cấp cách mệnh cũng dễ. Và nếu công nông Pháp làm 
cách mệnh thành công, thì dân tộc An Nam sẽ được tự do"!. 

Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và 
thực tiễn to lớn; một cống hiến rất quan trọng của Hồ Chí 
Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã 
được thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân 
tộc trên toàn thế giới trong gần một thế kỷ qua chứng 
minh là hoàn toàn đúng đắn. 


5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến 
hành bằng con đường cách mạng bạo lực 

ơ) Bạo lực cách mạng trong cách mạng giải phóng dân 
tộc ở Việt Nam 

Các thế lực đế quốc sử dụng bạo lực để xâm lược và 
thống trị thuộc địa, đàn áp dã man các phong trào yêu 
nước. Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành 
động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Chưa đè bẹp ý 
chí xâm lược của chúng thì chưa thể có thắng lợi hoàn 
toàn. Vì thế con đường để giành và giữ độc lập dân tộc chỉ 
có thể là con đường cách mạng bạo lực. Đánh giá đúng bản 
chất cực kỳ phản động của bọn đế quốc và tay sai, Hồ Chí 
Minh cho rằng: "Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ 
thù của giai cấp và của dân tộc, cần-dùng bạo lực cách 
mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính 
quyền uà bảo uệ chính quyền"?. 


1. Sđd. t.2, tr. 266. 
2. Sdởd. t.12. tr.304. 


45 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Quán triệt quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực 
cách mạng cũng là bạo lực của quần chúng. Hình thức của 
bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị uà đấu 
tranh uũ trang, nhưng phải "tùy tình hình cụ thể mà quyết 
định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử 
dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ 
trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách 
mạng". 

Trong chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và 
đấu tranh vũ trang giữ vị trí quyết định trong việc tiêu 
diệt lực lượng quân sự địch, làm thất bại những âm mưu 
quân sự và chính trị của chúng. Nhưng đấu tranh vũ 
trang không tách biệt với đấu tranh chính trị. Theo Hồ 
Chí Minh, các đoàn thể cách mạng càng phát triển, quần 
chúng đấu tranh chính trị càng mạnh thì càng có cơ sở 
vững chắc để tổ chức lực lượng vũ trang và tiến hành đấu 
tranh vũ trang. 

Xuất phát từ tình yêu thương con người, quý trọng sinh 
mạng con người, Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng 
giành và giữ chính quyền ít đổ máu. Người tìm mọi cách 
ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng mọi khả năng 
giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, chủ động 
đàm phán, thương lượng, chấp nhận những nhượng bộ có 
nguyên tắc. 

Việc tiến hành các hội nghị Việt - Pháp và ký các hiệp 
định trong năm 1946 là thể hiện tư tưởng nhân đạo và hòa 


1. Sđở. t.12. tr. 304. 


46 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


bình của Hồ Chí Minh. Theo Người, tỉnh thần thiện chí 
của Việt Nam khi ký hiệp ước còn giá trị hơn mọi văn bản 
và lời nói, vì chúng ta bảo đảm những lợi ích tỉnh thần, 
văn hóa và vật chất của Pháp, và ngược lại, Pháp phải bảo 
đảm nền độc lập của chúng ta. Một chữ "Độc lập " là đủ để 
đưa lại một sự tín nhiệm đang cần được khẳng định. "Tôi 
không muốn trở về Hà Nội tay không. Tôi muốn khi trỏ về 
nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ 
thể với sự cộng tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở 
nước Pháp"'. 

Sau khi miền Bắc nước ta được giải phóng, Người kiên 
trì yêu cầu đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ 1954 
về Đông Dương, thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử 
thống nhất nước nhà. 

Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc 
cuối cùng. Chỉ khi không còn khả năng thương lượng, hòa 
hoãn, khi kẻ thù ngoan cố bám giữ lập trường thực dân, 
chỉ muốn giành thắng lợi bằng quân sự, thì Hồ Chí Minh 
mới kiên quyết phát động chiến tranh. 

Trong khi tiến hành chiến tranh, Người vẫn tìm mọi 
cách vãn hồi hòa bình. Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Người nhiều lần gửi thư cho Chính phủ và nhân 
dân Pháp, cho tướng lĩnh, binh sĩ trong quân đội Pháp và 
những kiều dân Pháp ở Việt Nam, cho các chính phủ, các 
nhà hoạt động chính trị, văn hóa và nhân dân các nước, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, 
t.4, tr. 279. 


47 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


vừa tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, 
vừa kêu gọi đàm phán hòa bình. 

Người viết: "Chúng tôi muốn hòa bình ngay để máu 
người Pháp và Việt ngừng chảy. Những dòng máu đó chúng 
tôi đều quý như nhau. 

Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và nhân dân Pháp 
một cử chỉ mang lại hòa bình. Nếu không, chúng tôi bắt 
buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất 
nước". 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Người gửi nhiều 
thông điệp cho các nhà cầm quyền Mỹ, đề nghị đàm phán 
hòa bình để kết thúc chiến tranh. Khi quân Mỹ tăng 
cường chiến tranh, một mặt Người kêu gọi quân dân ta 
"quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", đồng thời chủ 
trương vừa đánh vừa đàm để kết thúc chiến tranh. 

Tư tưởng bạo lực cách mạng và tư tưởng nhân đạo hòa 
bình thống nhất biện chứng với nhau trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Người chủ trương, yêu nước, thương dân, yêu 
thương con người, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý, 
tranh thủ mọi khả năng hòa bình để giải quyết xung 
đột, nhưng một khi không thể tránh khỏi chiến tranh 
thì phải kiên quyết tiến hành chiến tranh, kiên quyết 
dùng bạo lực cách mạng, dùng khởi nghĩa và chiến tranh 
cách mạng để giành, giữ và bảo vệ hòa bình, vì độc lập 
tự do. 


1.Sdở, t. 5, tr. 19. 


48 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


b) Phương châm chiến lược đánh lâu dài trong cách 
mạng gidi phóng dân tộc 

Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương 
sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài. Trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: "Địch muốn 
tốc chiến, tốc thắng. Ta lấy frường kỳ kháng chiến trị nó, 
thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng"', "Trường kỳ 
kháng chiến... nhất định thắng lợi". Kháng chiến phải 
trường kỳ vì đất ta hẹp, dân ta ít, nước ta nghèo, ta phải 
chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị toàn diện của toàn 
dân. Theo Người, họa thực dân cũng như một chứng bệnh 
trầm trọng. Muốn chữa bệnh ấy, ta phải thật gan dạ để 
chịu đau đớn khi mổ xẻ, phải có đủ thời giờ để bồi dưỡng 
lại sức, kết quả nhất định tẩy trừ được bệnh ấy. Công cuộc 
kháng chiến cũng như vậy. Người phân tích: "Với bình nhiều, 
tướng đủ, khí giới tối tân, chúng định đứnh mau thắng mau. 

Với quân đội mới tổ chức, với vũ khí thô sơ, ta quyết kế 
trường bhỳ kháng chiến... thắng lợi uới trường kỳ phải đi 
đôi uới nhau"Š. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Người khẳng 
định: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, 
hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 
phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến 
ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'. 


1. Sđd. t.4, tr. 485. 
2, 3. Sđd. t.6, tr. 82. 81-82. 


49 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Tự lực cánh sinh cũng là một phương châm chiến lược 
rất quan trọng, nhằm phát huy cao độ nguồn sức mạnh 
chủ quan, tránh tư tưởng bị động trông chờ vào sự giúp đỡ 
bên ngoài. Trong tác phẩm Đường bách mệnh, Người chỉ 
rõ: muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp 
lấy mình đã. Tháng Tám (1945) khi thời cơ tổng khởi nghĩa 
xuất hiện, Hồ Chí Minh kêu gọi Toàn quốc đồng bào hãy 
đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. 

Tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất (tháng 
6-1952), Người nói, muốn thắng lợi phải trường kỳ gian 
khổ, muốn trường kỳ phải tự lực cánh sinh. 

Mặc dù rất coi trọng sự giúp đỡ quốc tế nhưng Hồ Chí 
Minh luôn để cao sức mạnh bên trong, phát huy đến mức 
cao nhất mọi nô lực của dân tộc, đề cao tỉnh thần độc lập 
tự chủ. Người nói: "Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng 
thời lại phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức mình... Cố 
nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng 
không được ÿ lại, không được ngồi mong chờ người khác"'. 

Độc lập tự chủ, tự lực tự cường kết hợp với tranh thủ sự 
giúp đỡ quốc tế là một quan điểm nhất quán trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, Người đã động viên sức mạnh của toàn 
dân tộc, đồng thời ra sức vận động, tranh thủ sự giúp đỡ 
quốc tế to lớn và có hiệu quả, cả về vật chất và tỉnh thần. 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để kháng 
chiến thắng lợi. 


1. Sđd. t.6, tr. 522. 


20 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG 
DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐÔI MỚI HIỆN NAY 


1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và 
tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây 
dựng và bảo vệ đất nước ' 

Trong sự nghiệp đổi mới, càng phải xác định rõ các 
nguồn lực và phải phát huy tối đa các nguồn nội lực (bao 
gồm con người, trí tuệ, truyền thống dân tộc, truyền thống 
cách mạng, đất đai, tài nguyên, vốn liếng...), trong đó yếu 
tố quan trọng nhất, quyết định nhất vẫn là nguồn lực con 
người với tất cả sức mạnh thể chất và tỉnh thần của nó. 

Con người Việt Nam vốn có nhiều truyền thống tốt đẹp. 
Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay, truyền thống quý báu ấy cần được tiếp tục khơi dậy 
mạnh mẽ, biến nó thành một nguồn nội lực vô tận để đưa 
đất nước vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, vững bước tiến 
lên. 

2. Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên 
quan điểm giai cấp 

Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai 
cấp trong mối quan hệ thống nhất biện chứng. Trong khi 
rất coi trọng vấn đề dân tộc, để cao sức mạnh của chủ 
nghĩa yêu nước, thì Người cũng luôn luôn đứng vững trên 
quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn để dân 
tộc. 


Mục tiêu của cách mạng do Hồ Chí Minh và Đảng ta 


51 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


nêu lên thể hiện kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 
Nó chứng tỏ ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản và giai cấp 
công nhân mới là lực lượng đại biểu trung thành cho lợi 
ích của dân tộc, mới xây dựng được mặt trận đại đoàn kết 
dân tộc để thực hiện được mục tiêu trên. 

Vì vậy, đi đôi với tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- 
Lênin, cần làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp 
dân tộc và gia1 cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được quán triệt sâu 
sắc trong toàn Đẳng, toàn dân, lấy đó làm định hướng cho 
việc nhận thức và giải quyết các vấn đề của dân tộc và của 
thời đại hiện nay. 


52 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


CHƯƠNG III 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM 


I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT 
' VÀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Hồ Chí Minh tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ 
nphĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng và 
phát triển một cách sáng tạo, đưa ra nhiều kiến giải mới 
nhằm bổ sung vào lý luận Mác - Lênin, phù hợp với thực 
tế Việt Nam. 

Trước hết, Hồ Chí Minh luận giải sự ra đời và bản chất 
của chủ nghĩa xã hội từ phương diện kinh tế, trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất. Người cho rằng, sự hình 
thành, phát triển và chín muổi của chủ nghĩa xã hội là 
một tất yếu mà nguyên nhân sâu xa chính là do sự phát 
triển của lực lượng sản xuất xã hội. Trên cơ sở một nền 


tảng kinh tế mới, chủ nghĩa xã hội sẽ xác lập một hệ thống, 


r 


Bổ 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


các giá trị đặc thù mang tính nhân bản thấm sâu vào mỗi 
quan hệ và lĩnh vực xã hội. Sự thống nhất giữa tính khoa 
học và tính giá trị thể hiện rất rõ trong nhận thức của Hồ 
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 

Nét sáng tạo của Hồ Chí Minh trước hết là ở chỗ, Người 
đến với chủ nghĩa xã hội, luận giải nó £ừ khớt uọng giải 
phóng dân tộc và nhu cầu giải phóng con người một cách 
triệt để. 

Hồ Chí Minh còn tiếp cận chủ nghĩa xã hội £ừ uăn hóa, 
đã đưa văn hóa thâm nhập vào bên trong của chính trị và 
kinh tế, tạo nên một sự thống nhất biện chứng giữa văn 
hóa và chính trị, kinh tế, giữa các mục tiêu phát triển xã 
hội. Điều này cho thấy, ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội 
chính là một hình thái phát triển của văn hóa, một đỉnh 
cao của nền văn minh nhân loại. Do đó, quá trình hình 
thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội lại càng phải 
gắn với văn hóa, và chỉ có đứng trên đỉnh cao của văn hóa, 
chủ nghĩa xã hội mới có thể phát triển theo đúng quy luật 
xã hội khách quan, phù hợp với tiến trình phát triển 
chung của nhân loại. 

Tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức, Hồ 
Chí Minh cho rằng: chủ nghĩa xã hội đối lập, xa lạ với chủ 
nghĩa cá nhân, nhưng không hề phủ nhận cá nhân, trái 
lại, để cao, tôn trọng con người cá nhân, các giá trị cá 
nhân, phát triển mọi năng lực cá nhân vì phát triển xã hội 
và hạnh phúc con người. Chủ nghĩa xã hội tạo mọi điều 
kiện cho sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội. Xã 
hội tôn trọng mọi cá nhân, đồng thời cá nhân biết đề cao 
lợi ích xã hội, có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích xã hội. 


54 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


Hồ Chí Minh luận giải tính tất yếu và bản chất của chủ 
nghĩa xã hội trên cơ sỏ kế thừa và phát triển các giá trị 
văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, của phương 
Đông. Từ việc phân tích một cách khoa học truyền thống 
tư tưởng - văn hóa, điều kiện kinh tế - xã hội của Việt 
Nam, các nước phương Đông. sự tàn bạo của chế độ thuộc 
địa tại các nước đó, Hồ Chí Minh đi đến một nhận thức 
mới lạ: Chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa cộng sản không 
những thích ứng được ở châu Á. phương Đông mà còn 
thích ứng dễ hơn ỏ châu Âu. 

Hồ Chí Minh đã nhận thức tính tất yếu và bản chất của 
chủ nghĩa xã hội như là kết quả tác động tổng hợp của các 
nhân tố: truyền thống và hiện tại; dân tộc và quốc tế; kinh 
tế. chính trị. đạo đức, văn hóa. Người không tuyệt đối hóa 
một mặt nào và đánh giá đúng vị trí của chúng. Như vậy, 
Hồ Chí Minh đã làm phong phú cách tiếp cận về chủ 
nghĩa xã hội. có những cống hiến xuất sắc vào việc phát 
triển lý luận Mác - Lênin. 

2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản 
chất của chủ nghĩa xã hội 

C.Mác và Ph.Ängghen cho rằng. ngay trong điều kiện 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. nhờ công cuộc cải tạo mang 
tính cách mạng mà xã hội đã đạt được một trạng thái phát 
triển mới về chất: làm cho tất cả mọi tư liệu sản xuất trỏ 
thành tài sản chung của toàn xã hội. qua đó tạo điều kiện 
để phát triển kinh tế theo một kế hoạch thống nhất. bảo 
đâm tính chất xã hội của lao động: theo nguyên tắc "làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động"... 


V.I. Lênin đã phát triển học thuyết của C.Mác và 
ĐĐ 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Ph.Ăngghen, Người cho rằng, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, một mặt, có chế độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản 
xuất quan trọng, mặt khác, có các xí nghiệp hợp tác (nghĩa 
là xí nghiệp không phải của toàn dân), xã viên hợp tác xã. 
Như vậy họ cũng như công nhân đều là những người đại 
biểu cho phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Theo 
V.I. Lênin, việc tiến lên chủ nghĩa xã hội không loại trừ 
nền sản xuất hàng hóa do giai cấp công nhân tổ chức. 
V.I. Lênin để ra việc sử dụng các quan hệ hàng hóa - tiền 
tệ và những phạm trù liên quan tới chúng như hàng hóa, 
giá cả, lợi nhuận, hạch toán kinh tế. Đồng thời, việc phân 
phối phải được xây dựng nhờ các quan hệ hàng hóa - tiền 
tệ, thương nghiệp, chứ không phải xây dựng trên việc 
cung cấp trực tiếp từ nguồn dự trữ của xã hội, trên việc 


trao đổi sản phẩm trực tiếp. 

Từ những điểm đã trình bày ở trên, có thể rút ra một số 
kết luận: Mộ /è, thực tiễn sinh động là cơ sở xây dựng 
quan điểm về các đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. 
Hai là, các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được các nhà 
kinh điển đưa ra có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống lại 
tư tưởng, học thuyết phi mácxít nhằm giành thắng lợi 
quyết định cho học thuyết cách mạng. Vì thế, những đặc 
trưng ấy sẽ dần dần được nhận thức thêm, phù hợp với 
biện chứng khách quan của hiện thực. 

Phần lớn thời gian của cuộc đời mình, Hồ Chí Minh 
cùng với Đảng dồn tâm trí lãnh đạo cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở nước ta. Tuy vậy, những quan 
điểm của Người về chủ nghĩa xã hội vẫn có ý nghĩa lý luận 


và thực tiễn sâu sắc. 


Đ6 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Hầu hết các cách tiếp cận, định nghĩa của Hồ Chí Minh 
về chủ nghĩa xã hội được diễn đạt, trình bày một cách 
dung dị, mộc mạc, dễ hiểu và mang tính phổ thông, đại 
chúng. Xét dưới góc độ khái quát nguyên lý thì Hồ Chí 
Minh về cơ bản không khác với các nhà kinh điển Mác - 
Lênin. Điểm đặc sắc ở Hồ Chí Minh là phát triển các 
nguyên lý lý luận phức tạp, khoa học bằng ngôn ngữ của 
cuộc sống hàng ngày. Một số định nghĩa cơ bản mà Hồ Chí 
Minh đã đề cập về chủ nghĩa xã hội: 

- Định nghĩa tổng quát, xem xét chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh, bao 
gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống, là con đường giải 
phóng nhân loại cần lao, áp bức. Hồ Chí Minh viết: "Chỉ có 
chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi 
người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, 
bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm 
cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh 
phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế giới chân chính, xóa 
bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là 
những vách tường dài ngăn cần những người lao động trên 
thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau"!. Hoặc ở dưới 
dạng tổng hợp hơn, Người cho rằng: "Muốn cho chủ nghĩa 
cộng sản thực hiện được, cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp 
và tất cả mọi người đều được phát triển hết khả năng của 


mình'?. Cách định nghĩa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 


1. Sđd, t.1. tr. 461. 
2. Sđd, t. 4. tr. 272. 


G1 
` 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


sản như trên thường được Người sử dụng thời kỳ trước 
năm 1954, khi chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu mà quá 
trình cách mạng Việt Nam cần đạt tới. 

- Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một 
mặt nào đó của nó (kinh tế, chính trị, văn hóa...). Hồ Chí 
Minh viết: "... chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, 
ngân hàng, v.v. làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, 
a1 làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là 
trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con..."!. Khi đề cập 
về kinh tế, Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh hai yếu tố: 
chế độ sở hữu (công cộng hoặc xã hội) và quan hệ phân 
phốt: làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Còn trong 
lĩnh vực chính trị, Người nhấn mạnh mặt bản chất nhất 
của chủ nghĩa xã hội, đó là nhà nước dân chủ kiểu mới, 
nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người viết: "Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho 
nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, ngày càng được 
tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong xã hội 
không có người bóc lột người". Khi tìm hiểu cách định 
nghĩa này của Người, chúng ta phải đặt trong tổng thể 
quan niệm chung về chủ nghĩa xã hội, nếu tuyệt đối hóa 
một mặt nào đó mà Người đưa ra, dễ dẫn đến sai lầm 
trong chỉ đạo thực tiễn. | 

- Định nghĩa bằng cách xác định mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội, chỉ rõ phương hướng, phương tiện để đạt 
được mục tiêu đó. Đây là cách định nghĩa phổ biến mà 


1. Sđg, (18, tr, 2526, 
2. Sđa, t. 8. tr. 276. 


58 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


Hồ Chí Minh hay dùng nhất. Trong hơn 20 định nghĩa về 
chủ nghĩa xã hội thống kê được thì hơn 2/3 định nghĩa 
thuộc loại này. Chẳng hạn, Hồ Chí Minh hỏi: "chủ nghĩa 
xã hội là gì" và Người tự trả lời: "là mọi người được ăn no 
mặc ấm, sung sướng tự do", "là đoàn kết, vui khỏe"... 

- Định nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách xác định động 
lực xây dựng nó: “Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời 
sống uật chất uà uăn hóa của nhân dân và do nhân dân tự 


"' Nhấn mạnh động lực tỉnh thần và ý thức 


xây dựng lấy 
xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh coi: chủ nghĩa xã hội 
không phải là cái gì cao xa, mà đó là những gì rất cụ thể 
như ý thức lao động tập thể, ý thức kỷ luật, tỉnh thần thi 
đua yêu nước, tăng sản xuất cho hợp tác xã, tăng thu nhập 
cho xã hội, tỉnh thần đoàn kết tương trợ. tỉnh thần dám 
nghĩ , dám nói, dám làm, không sợ khó, ý thức cần kiệm. 
Tỉnh thần cơ bản của một luận đề mácxít về chủ nghĩa xã 
hội được Hồ Chí Minh nhắc lại với một quy mô lớn hơn: 
chủ nghĩa xã hội là của nhân dân, vì nhân dân và do nhân 
dân lao động. 

Những định nghĩa dung dị, dễ hiểu của Hồ Chí Minh 
đã phản ánh đầy đủ những đặc trưng cốt lõi của chủ nghĩa 
xã hội. Khái quát những đặc trưng này, chúng ta thấy nội 
dung của nó bao hàm hết thảy mọi mặt đời sống xã hội, 
làm hiện diện ra một chế độ xã hội ưu việt. Đó là: 

- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có lực lượng sản 
xuất phát triển cao, gắn liền với sự phát triển tiến bộ của 
khoa học - kỹ thuật và văn hóa, dân giàu, nước mạnh. 


1. Sđad, t. 10, tr. 556. 
99 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


- Thực hiện chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất và 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. 

- Chủ nghĩa xã hội có chế độ chính trị dân chủ, nhân 
dân lao động là chủ và nhân dân lao động làm chủ, Nhà 
nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn 
kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - lao 
động trí óc, do Đẳng Cộng sản lãnh đạo. 

- Chủ nghĩa xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành 
mạnh, công bằng, bình đẳng, không còn áp bức, bóc lột, 
bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và 
lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người 
được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện, có sự 
hài hòa trong phát triển của xã hội và tự nhiên. 

- Chủ nghĩa xã hội là của quần chúng nhân dân và do 
quần chúng nhân dân tự xây dựng lấy. 

Các đặc trưng bản chất nêu trên là hình thức thể hiện 
một hệ thống giá trị vừa kế thừa các đi sản của quá khứ, 
vừa được sáng tạo mới trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội là hiện thân đỉnh cao của tiến 
trình tiến hóa lịch sử nhân loại. Hồ Chí Minh quan niệm 
chủ nghĩa xã hội là sự tổng hợp. quyện chặt ngay trong 
cấu trúc nội tại của nó, một hệ thống giá trị làm nền tảng 
điều chỉnh các quan hệ xã hội, đó là độc lập. tự do, bình 
đẳng, công bằng, dân chủ, bảo đảm quyền con người, bác 
ái, đoàn kết, hữu nghị... Trong đó có những giá trị tạo tiền 
đề, có giá trị hạt nhân. Tất cả những giá trị cơ bản này là 
mục tiêu chủ yếu của chủ nghĩa xã hội. Một khi tất cả các 


giá trị đó đã đạt được thì loài người sẽ vươn tới lý tưởng 


60 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cao nhất chủ nghĩa xã hội, đó là "liên hợp tự do của những 
người lao động" mà C.Mác, Ph.Ăngghen đã dự báo. Ở đó, 
cá tính của con người được phát triển đầy đủ, năng lực con 
người được phát huy cao nhất, giá trị con người được thực 
hiện toàn diện. Nhưng theo Hồ Chí Minh, đó là một quá 
trình phấn đấu khó khăn, gian khổ, lâu dài, dần dần và 


không thể nôn nóng. 


3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và 
động lực của chủ nghĩa xã hội 

g) Những mục tiêu cơ bản 

Hồ Chí Minh ý thức được rõ ràng giá trị của chủ nghĩa 
xã hội về mặt lý luận là quan trọng, nhưng vấn đề quan 
trọng hơn là tìm ra con đường để thực hiện những giá trị 
này. Điểm then chốt, có ý nghĩa phương pháp luận quan 
trọng trong quan niệm của Hồ Chí Minh là Người đã đề ra 
các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta trong mỗi giai đoạn cách mạng khác 
nhau. Chính thông qua quá trình đề ra các mục tiêu đó, 
chủ nghĩa xã hội được biểu hiện với việc thỏa mãn các nhu 
cầu, lợi ích thiết yếu của người lao động, theo các nấc 
thang từ thấp đến cao, tạo ra tính hấp dẫn, năng động của 
chế độ xã hội mới. 

Ở Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội 
và mục tiêu phấn đấu của Người là một, đó là độc lập, tự 
do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Người nói: "Tôi 
chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao 
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. ai cũng được 


61 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


học hành"'. Đó cũng chính là mục tiêu tổng quát theo cách 
diễn đạt của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 

Từ cách đặt vấn đề này, theo Hồ Chí Minh, hiểu mục 
đích của chủ nghĩa xã hội, nghĩa là nắm bắt nội dung cốt 
lõi con đường lựa chọn và bản chất thực tế chế độ xã hội 
mà chúng ta phấn đấu xây dựng. Tiếp cận chủ nghĩa xã 
hội về phương diện mục đích là một nét đặc sắc, thể hiện 
phong cách và năng lực tư duy lý luận khái quát của Hồ 
Chí Minh. Hồ Chí Minh có nhiều cách đề cập mục đích của 
chủ nghĩa xã hội. Có khi Người trả lời một cách trực tiếp: 
"Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn 
giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống uật 
chất uà tỉnh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao 
động”. Hoặc "Mục đích của chủ nghĩa xã hội là không 
ngừng nâng cao mức sống của nhân dân". Có khi Người 
diễn giải mục đích tổng quát này thành các tiêu chí cụ thể: 
"chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, 
ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có 
thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục 
tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ... Tóm lại, xã hội 
ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tỉnh thần ngày 
càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội". Có khi Người nói một 
cách gián tiếp, không nhắc đến chủ nghĩa xã hội, nhưng 
xét về bản chất, đó cũng chính là mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội theo quan niệm của Người. Kết thúc D¡ chúc, Hồ 
Chí Minh viết: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: 


1. Sđởd, t.4, tr. 161. 
2,ở. 4. Sđd, t. 10, tr. 271, 159, 591. 


62 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới". 

Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ 
nghĩa xã hội là nâng cao đời sống nhân dân. Đó là sự tin 
tưởng cao độ vào lý tưởng vì dân, vừa là một sự mạnh dạn 
trong lý luận. Theo Người, muốn nâng cao đời sống nhân 
dân thì phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là 
nâng cao đời sống nhân dân có ý nghĩa sâu sắc đối với 
chúng ta. Cách tư duy lấy chủ nghĩa xã hội làm điểm xuất 
phát tuyệt đối, làm cơ sở cho mọi hoạt động thực tiễn cần 
phải được bổ sung bằng sự tác động trở lại và chủ nghĩa xã 
hội cũng phải được làm rõ bởi hàng loạt quan hệ khác. 
Mục đích nâng cao đời sống toàn dân đó là tiêu chí tổng 
quát để khẳng định và kiểm nghiệm tính chất xã hội chủ 
nghĩa của các lý luận chủ nghĩa xã hội và chính sách thực 
tiễn. Trượt ra khỏi quỹ đạo đó thì hoặc là chủ nghĩa xã hội 
giả hiệu hoặc không có gì tương hợp với chủ nghĩa xã hội. 

Chỉ rõ và nêu bật mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, Hồ 
Chí Minh đã khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
so với các chế độ xã hội đã tổn tại trong lịch sử, chỉ ra 
nhiệm vụ giải phóng con người một cách toàn diện, theo 
các cấp độ: từ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xã 
hội đến giải phóng từng cá nhân con người, hình thành các 
nhân cách phát triển tự do. 


Quá trình đi tới mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã 


1. Sđd, t.12, tr. 512. 


63 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


hội là một quá trình lâu dài, trải qua một thời kỳ quá độ, 
nhiều bước trung gian, quá độ nhỏ. Đối với cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh cho rằng: "Chúng ta phải 
xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có 
trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để 
những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ 
sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi quan hệ 
sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản 
xuất mới không có bóc lột áp bức. Muốn thế, chúng ta phải 
dần dần biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc- hậu 
thành một nước công nghiệp. Chúng ta phải dần dần tập 
thể hóa nông nghiệp. Chúng ta phải tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư nhân, đối với 
thủ công nghiệp. Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực 
khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh 
"! Như vậy, Hồ Chí Minh đã xác định các mục tiêu cụ 
thể của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 


phúc 


- Mục tiêu chính trị: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chế độ chính trị phải 
là do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước là của dân, do 
dân và vì dân. Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với 
nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Hai 
chức năng đó không tách rời nhau, mà luôn luôn đi đôi với 
nhau. Một mặt, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải phát triển 
quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của nhân dân; mặt 
khác, lại yêu cầu phải chuyên chính với thiểu số phản 


1. Sđa, t. 8, tr. 493-494. 


64 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


động chống lại lợi ích của nhân dân. chống lại chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Hồ Chí Minh 
chỉ rõ con đường và biện pháp thực hiện các hình thức dân 
chủ trực tiếp, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức 
chính trị - xã hội của quần chúng; củng cố các hình thức 
dân chủ gián tiếp, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý 
của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. xử lý và 
phân định rõ chức năng của chúng. 

- Mục tiêu hinh tế: Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị 
của chủ nghĩa xã hội chỉ được bảo đảm và đứng vững trên 
cơ sở một nền kinh tế vững mạnh. Nền kinh tế mà chúng 
ta xây dựng là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - 
nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, cách 
bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần, đời sống 
vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta cần phát triển 
toàn diện các ngành mà những ngành chủ yếu là công 


4 


nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, trong đó "công nghiệp 
và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế nước nhà". 

Kết hợp các loại lợi ích kinh tế là vấn đề rất được Hồ 
Chí Minh quan tâm. Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ 
khoán là một trong những hình thức của sự kết hợp lợi ích 
kinh tế. 

- Mục tiêu uăn hóa - xã hội: Theo Hồ Chí Minh, văn hóa 
là một mục tiêu cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Văn hóa thể hiện trong mọi sinh hoạt tỉnh thần của xã 
hội, đó là xóa nạn mù chữ. xây dựng, phát triển giáo dục, 
nâng cao dân trí, xây dựng phát triển văn hóa nghệ thuật. 


65 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


thực hiện nếp sống mới. thực hành vệ sinh phòng bệnh, 
giải trí lành mạnh. bài trừ mê tín dị doan, khắc phục 
phong tục tập quán lạc hậu... 

Về bản chất của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Người khẳng định: "phải xã hội chủ nghĩa về nội 
dung"; để có một nền văn hóa như thế ta phải phát huy 
vốn văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. đồng thời 
học tập và tiếp thu có chọn lọc văn hóa tiên tiến của thế 
giới. Phương châm xây dựng nền văn hóa mới là: dân tộc, 
khoa học. đại chúng. Hồ Chí Minh nhắc nhỏ phải làm cho 
phong trào văn hóa có bề rộng. đồng thời phải có bề sâu. 
Trong khi đáp ứng mặt giải trí thì không được xem nhẹ 
việc nâng cao tri thức của quần chúng, đồng thời Người 
luôn luôn nhắc nhỏ phải làm cho văn hóa gắn liền với lao 
động sản xuất... 

Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là đào tạo eon người. Bởi lẽ, mục 
tiêu cao nhất, động lực quyết định nhất công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chính là con người. Trong lý luận 
xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh quan 
tâm trước hết đến mặt tư tưởng. Người cho rằng: Muốn có 
con người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở mỗi con người là kết 
quả của việc học tập. vận dụng, phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lên. nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. 

Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh đến trau đồi, rèn 
luyện đạo đức cách mạng: đồng thời Người cũng rất quan 
tâm đến mặt tài năng, luôn tạo điều kiện để mỗi người rèn 


luyện tài nàng. đem tài năng cống hiến cho xã hôi. Tuy 


66 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


vậy, Hồ Chí Minh luôn gắn tài năng với đạo đức. Theo 
Người, "có tài mà không có đức là hỏng"; dĩ nhiên đức phải 
đi đôi với tài, nếu không có tài thì không thể làm việc 
được. Cũng như vậy, Người luôn gắn phẩm chất chính trị 
với trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đó 
"chính trị là tinh thần, chuyên môn là thể xác". Hai mặt 
đó gắn bó thống nhất trong một con người. Do vậy, tất cả 
mọi người đều phải luôn luôn trau dồi đạo đức và tài năng. 

b) Các động lực của chủ nghĩa xã hội 

Để thực hiện những mục tiêu đó, cần phát hiện những 
động lực và những điều kiện bảo đảm cho động lực đó thực 
sự trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhất là những động lực bên trong, nguồn nội 
lực của chủ nghĩa xã hội. 

Theo Hồ Chí Minh, những động lực đó biểu hiện ở hai 
phương diện: vật chất và tư tưởng. Người khẳng định, 
động lực quan trọng và quyết định nhất là con người, là 
nhân dân lao động, nòng cốt là công - nông - trí thức. Con 
người là động lực quan trọng nhất, Hồ Chí Minh thường 
xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, thiết thân của họ; 
đồng thời chăm lo bồi dưỡng sức dân. Đó là lợi ích của 
nhân dân và từng cá nhân. 

Nói con người là động lực của chủ nghĩa xã hội, hơn nữa 
là động lực quan trọng nhất, Hồ Chí Minh đã nhận thấy ở 
động lực này có sự kết hợp giữa cá nhân (sức mạnh cá thể) 
với xã hội (sức mạnh cộng đồng). Truyền thống yêu nước 
của dân tộc, sự đoàn kết cộng đồng, sức lao động sáng tạo 
của nhân dân, đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên động lực 
quan trọng của chủ nghĩa xã hội. 


67 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Nhà nước đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện chức năng quản lý 
xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến 
thắng lợi. Người đặc biệt quan tâm đến hiệu lực của tổ 
chức, bộ máy, tính nghiêm minh của kỷ luật, pháp luật, sự 
trong sạch, liêm khiết của đội ngũ công chức các cấp từ 
Trung ương tới địa phương. 

Hồ Chí Minh rất coi trọng động lực kinh tế, phát triển 
kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng mọi năng lực sản 
xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở nên giàu có, ích quốc 
lợi dân, gắn liền kinh tế với kỹ thuật, kinh tế với xã hội. 

Cùng với động lực kinh tế, Hồ Chí Minh cũng quan tâm 
tới văn hóa, khoa học, giáo dục, coi đó là động lực tỉnh 
thần không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội. 

Tất cả những nhân tố động lực nêu trên là những 
nguồn lực tiểm tàng của sự phát triển. Làm thế nào để 
những khả năng, năng lực tiểm tàng đó trở thành sức 
mạnh và không ngừng phát triển. Hồ Chí Minh nhận thấy 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Đây là hạt nhân 
trong hệ động lực của chủ nghĩa xã hội. 

Ngoài các động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh, phải 
kết hợp được với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết 
quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa 
quốc tế của giai cấp công nhân, phải sử dụng tốt những 
thành quả khoa học - kỹ thuật của thế giới... 

Nét độc đáo trong phong cách tư duy biện chứng Hồ 
Chí Minh là ở chỗ bên cạnh việc chỉ ra các nguồn động lực 
phát triển của chủ nghĩa xã hội, Người còn lưu ý, cảnh báo 


68 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn năng 
lượng vốn có của chủ nghĩa xã hội, làm cho chủ nghĩa xã 
hội trở nên trì trệ, xơ cứng, không có sức hấp dẫn. 


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đều khẳng định tính tất 
yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
và chỉ rõ vị trí lịch sử, nhiệm vụ đặc thù của nó trong quá 
trình vận động, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. 

Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, thì có hai con đường quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất là con đường quá độ 
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ những nước tư bản phát 
triển ở trình độ cao. Con đường thứ hai là quá độ gián tiếp 
lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư bản phát 
triển còn thấp hoặc các nước tiền tư bản. 

Trên cơ sở vận dụng lý luận về cách mạng không 
ngừng, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của chủ 
nghĩa Mác - Lênin và xuất phát từ đặc điểm tình hình 
thực tế của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định con 
đường cách mạng Việt Nam lò tiến hònh giải phóng dân 
tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, quan niệm Hồ Chí 
Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 


69 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


quan niệm về một hình thái quá độ gián tiếp cụ thể - quá 
độ từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp 
lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính ở nội dung cụ thể 
này, Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa và làm phong phú thêm 
lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, nước ta có đặc điểm lớn nhất là từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải 
kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm 
này chi phối các đặc điểm khác, thể hiện trong tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội và làm cơ sở nảy sinh nhiều 
mâu thuẫn. Trong đó, Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý đến mâu 
thuần cơ bản của thời kỳ quá độ, đó là mâu thuẫn giữa 
nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ 
và thực trạng kinh tế - xã hội quá thấp kém của nước ta. 

a) Nhiệm uụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. 

Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình cải biến nền sản 
xuất lạc hậu thành nền sản xuất hiện đại. Thực chất phát 
triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân cũng là cuộc đấu 
tranh giai cấp gay go, phức tạp trong điều kiện mới, khi 
mà nhân dân ta hoàn thành cơ bản cách mạng dân tộc dân 
chủ, so sánh lực lượng trong nước và quốc tế đã có những 
biến đổi. Điều này đòi hỏi phải áp dụng toàn diện các hình 
thức đấu tranh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 


nhằm chống lại các thế lực đi ngược lại con đường xã hội 
chủ nghĩa. 


70 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Theo Hồ Chí Minh, do những đặc điểm và tính chất quy 
định, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một quá 
trình dần dần, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Nhiệm vụ 
lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
bao gồm hai nội dung lớn: 

Một là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội. 

Hai lò, cài tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp 
cải tạo và xây dựng, trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, 
làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến tính chất tuần tự, dần 
dần của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất 
phức tạp và khó khăn của nó được Hồ Chí Minh lý giải 
trên các điểm sau: 

Thứ nhất, đây thực sự là một cuộc cách mạng làm đảo 
lộn mọi mặt đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất, cả cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Nó 
đặt ra và đòi hỏi đồng thời giải quyết hàng loạt mâu thuẫn 
khác nhau. 

Thứ hơi, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chưa có kinh nghiệm, 
nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Đây là công việc hết sức mới 
mẻ đối với Đảng ta, nên phải vừa làm, vừa học và có thể có 
vấp váp và thiếu sót. Xây dựng xã hội mới bao giờ cũng 
khó khăn, phức tạp hơn đánh đổ xã hội cũ đã lỗi thời. 

Thứ ba, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
luôn luôn bị các thế lực phần động trong và ngoài nước tìm 
cách chống phá. 


7] 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Từ việc chỉ rõ tính chất của thời kỳ quá độ, Hồ Chí 
Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải thận trọng, tránh nôn nóng, 
chủ quan, đốt cháy giai đoạn. Vấn đề cơ bản là phải xác 
định đúng từng bước đi và hình thức phù hợp với trình độ 
của lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trung gian, 
quá độ, tuần tự từng bước, từ thấp đến cao. Vì vậy, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một năng lực lãnh đạo 
mang tính khoa học, vừa hiểu biết các quy luật vận động 
xã hội, lại phải có nghệ thuật khôn khéo cho thật sát với 
tình hình thực tế. 

b) Quan điểm Hồ Chí Minh uê nội dung xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một 
sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện. Hồ Chí Minh 
đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực: 

- Trong lĩnh uực chính trị, nội dung quan trọng nhất là 
phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Đảng phải được chỉnh đốn, nâng cao sức chiến đấu, có 
hình thức tổ chức phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm 
vụ mới. Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền. Mối quan tâm lớn 
nhất của Người về Đảng cầm quyền là làm sao cho Đảng 
không trở thành Đẳng quan liêu, xa dân, thoái hóa, biến 
chất, làm mất lòng tin của dân, có thể dẫn đến nguy cơ sai 
lầm về đường lối, cắt đứt mối quan hệ máu thịt với nhân 
dân và để cho chủ nghĩa cá nhan nảy nở dưới nhiều hình 
thức. 

Một nội dung chính trị quan trọng trong thời kỳ quá độ 


T3 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


lên chủ nghĩa xã hội là củng cố và mở rộng mặt trận dân 
tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân 
và trí thức, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; củng cố và tăng 
cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như từng 
thành tố của nó. 

- Nội dung kinh tế được Hồ Chí Minh đề cập trên các 
mặt: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý 
kinh tế. Người nhấn mạnh đến việc tăng năng suất lao 
động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Đối với cơ cấu kinh tế, Hồ Chí Minh đề cập cơ cấu 
ngành và cơ cấu các thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế 
vùng, lãnh thổ. 

Người quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế 
nông - công nghiệp, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng 
đầu, củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất 
giữa các ngành sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết 
yếu của nhân dân. 

Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Hồ Chí Minh lưu ý phải 
phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tế nông 
thôn. Người đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế 
vùng núi, hải đảo, vừa tạo điều kiện không ngừng cải 
thiện và nâng cao đời sống của đồng bào, vừa bảo đảm an 
ninh, quốc phòng cho đất nước. 

Ở nước ta, Hồ Chí Minh là người đầu tiên chủ trương 
phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong suốt thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người xác định rõ vị trí và 
xu hướng vận động của từng thành phần kinh tế. Nước ta 
cần ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng 
vật chất cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy việc cải tạo xã hội 


73 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chủ nghĩa. Kinh tế hợp tác xã là hình thức sở hữu tập thể 
của nhân dân lao động, Nhà nước cần đặc biệt khuyến 
khích, hướng dẫn và giúp đỡ nó phát triển. Về tổ chức hợp 
tác xã, Hồ Chí Minh nhấn mạnh nguyên tắc dần dần, từ 
thấp đến cao, tự nguyện, cùng có lợi, chống chủ quan, gò 
ép, hình thức. Đối với người làm nghề thủ công và lao 
động riêng lẻ khác, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tư 
liệu sản xuất, ra sức hướng dẫn và giúp họ cải tiến cách 
làm ăn, khuyến khích họ đi vào con đường hợp tác. Đối với 
những nhà tư sản công thương, vì họ đã tham gia ủng hộ 
cách mạng dân tộc dân chủ, có đóng góp nhất. định trong 
khôi phục kinh tế và sẵn sàng tiếp thu, cải tạo để góp 
phần xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nên 
Nhà nước không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất 
và của cải khác của họ, mà hướng dẫn họ hoạt động làm 
lợi cho quốc kế dân sinh, phù hợp với kinh tế nhà nước, 
khuyến khích và giúp đỡ họ cải tạo theo chủ nghĩa xã hội 
bằng hình thức tư bản nhà nước. 

Bên cạnh chế độ và quan hệ sở hữu, Hồ Chí Minh rất 
coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. Quản lý 
kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả 
cao, sử dụng tốt các đòn bẩy trong phát triển sản xuất. 
Người chủ trương và chỉ rõ các điều kiện thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động: làm nhiều hưởng nhiều, làm 
ít hưởng ít, không làm không hưởng. Gắn liền với nguyên 
tắc phân phối theo lao động, Hồ Chí Minh đề cập đến vấn 
đề khoán trong sản xuất, "Chế độ làm khoán là một điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công 
nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán 


174 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


là ích chung và lại lợi riêng... làm khoán tốt thích hợp và 
công bằng dưới chế độ ta hiện nay"!. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh đến vấn đề xây dựng con người mới. Đặc biệt, Hồ 
Chí Minh đề cao vai trò của văn hóa, giáo dục và khoa học 
kỹ thuật trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Người cho rằng, 
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất định phải có học 
thức, cần phải học cả văn hóa, chính trị, kỹ thuật và chủ 
nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc chắn đưa loài người 
đến hạnh phúc vô tận. Hồ Chí Minh rất coi trọng việc 
nâng cao dân trí, đào tạo và sử dụng nhân tài. Hồ Chí 
Minh khẳng định vai trò to lớn của văn hóa trong đời sống 
xã hội. 

2. Bước đi và các biện pháp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta 

Hồ Chí Minh xác định rõ nhiệm vụ lịch sử, nội dung 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều 
trăn trở khôn nguôi của Người là tìm ra hình thức, bước 
đi, biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến 
nhận thức lý luận thành chương trình hành động, thành 
hoạt động thực tiễn hàng ngày. Để xác định bước đi và tìm 
cách làm phù hợp với Việt Nam, Hồ Chí Minh đề ra hai 
nguyên tắc có tính chất phương pháp luận: 

Một là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng 
phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt các nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng chế độ mới, 


1. Sđd, t. 8, tr. 341. 


¬—`' 
€t 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước anh 
em. 

Hai là, xác định bước đi và biện pháp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc 
điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân. 

Quán triệt hai nguyên tắc phương pháp luận này, Hồ 
Chí Minh xác định phương châm thực hiện bước đi trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội: dần dần, thận trọng từng bước 
một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóng và sự 
tuần tự của các bước đi do điều kiện khách quan quy định. 
Mặt khác, phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội, nhưng tiến nhanh, tiến mạnh cũng 
không phải làm bừa, làm ẩu mà phải phù hợp với điều 
kiện thực tế. Trong các bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Hồ 
Chí Minh đặc biệt lưu ý đến vai trò của công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là "con đường phải đi của chúng 
ta", là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa chỉ có thể 
thực hiện thắng lợi trên cơ sở xây dựng và phát triển nền 
nông nghiệp toàn diện, vững chắc, một hệ thống tiểu thủ 
công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải quyết 
vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, các nhu cầu 
tiêu dùng thiết yếu cho xã hội. 

Cùng với các bước đi, Hồ Chí Minh đã gợi ý nhiều 
phương thức, biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Trên thực tế, Người đã sử dụng một số cách làm cụ 
thể sau đây: 

- Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết 
hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính. 


76 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai 
nhiệm vụ chiến lược ở hai miền khác nhau trong phạm vị 
một quốc gia. 

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện 
pháp, quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra. 

- Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, quyết 
định, lâu dài trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là đem của 
dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản. 

Hồ Chí Minh cho rằng, phải huy động hết mọi tiểm 
năng, nguồn lực có trong dân để đem lại lợi ích cho dân. 
Nói cách khác, phải biến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thành sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. Vai 
trò lãnh đạo của đảng cầm quyền là tập hợp lực lượng, đề 
ra đường lối, chính sách để huy động và khai thác triệt để 
các nguồn lực của dân, vì lợi ích của quần chúng lao động. 


II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát 
những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng và 
phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin. Đó là các luận 
điểm về bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã 
hội; về tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ; về đặc 
điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, bước đi và 
biện pháp tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Tư tưởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý 


tá 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở 
nhiều vấn đề về xác định hình thức, biện pháp và bước đi 
lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với những đặc điểm dân tộc 
và xu thế vận động của thời đại ngày nay. 

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 
đạt được những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực 
mới cho con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Cùng với tổng kết thực tiễn, quan niệm của Đảng ta về 
chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày 
càng sát thực, cụ thể hóa. Nhưng, trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thời cơ, vận hội, 
nước ta đang phải đối đầu với hàng loạt thách thức, khó 
khăn cả trên bình diện quốc tế, cũng như từ các điều kiện 
thực tế trong nước tạo nên. Trong bối cảnh đó, vận dụng 
tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần tập trung giải 
quyết những vấn đề quan trọng nhất. 

1. Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 

Hồ Chí Minh là người tìm ra con đường giải phóng dân 
tộc Việt Nam: Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng 
chính là mục tiêu cao cả, bất biến của toàn Đảng, toàn dân 
ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh 
giành được độc lập dân tộc, từng bước quá độ dần lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau khi giành được độc lập 
dân tộc phải đi lên chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến 
hóa trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Chỉ 


78 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được khát vọng của toàn 
dân tộc: độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm 
no áo ấm cho mọi người dân Việt Nam. Thực tiễn phát 
triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là 
cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. 

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới toàn diện 
đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh" là tiếp tục con đường cách mạng 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí 
Minh đã lựa chọn. Đổi mới, vì thế, là quá trình vận dụng 
và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là 
thay đổi mục tiêu. 

Tuy nhiên, khi chấp nhận kinh tế thị trường, chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải tận dụng các mặt 
tích cực của nó, đồng thời phải biết cách ngăn chặn, phòng 
tránh các mặt tiêu cực, bảo đảm nhịp độ phát triển nhanh, 
bền vững trên tất cả mọi mặt đời sống xã hội: kinh tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa; không vì phát triển, tăng 
trưởng kinh tế bằng mọi giá mà làm phương hại các mặt 
khác của cuộc sống con người. 

Vấn đề đặt ra là trong quá trình phát triển vẫn giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng các 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được để phục vụ cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là thành tựu khoa 
học - công nghệ hiện đại, làm cho tăng trưởng kinh tế luôn 
đi liền với sự tiến bộ, công bằng xã hội, sự trong sạch, lành 


mạnh về đạo đức, tình thần. 


T98 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi 
dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội 
lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường tất yếu mà 
đất nước ta phải trải qua. Chúng ta phải tranh thủ thành 
tựu của cách mạng khoa học và công nghệ, của điều kiện 
giao lưu, hội nhập quốc tế để nhanh chóng biến nước ta 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với 
các cường quốc năm châu như mong muốn của Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, phải đem tài 
dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân, nghĩa là phải biết 
phát huy mọi nguồn lực vốn có trong dân để xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Theo tỉnh thần đó, 
ngày nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải 
dựa vào nguồn lực trong nước là chính, có phát huy mạnh 
mẽ nội lực mới có thể tranh thủ sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực bên ngoài. Trong nội lực, nguồn lực con người là 
vốn quý nhất. 

Nguồn lực của nhân dân, của con người Việt Nam bao 
gồm trí tuệ, tài năng, sức lao động, của cải thật to lớn. Để 
phát huy tốt sức mạnh của toàn dân tộc để xây dựng và 
phát triển đất nước, cần giải quyết tốt các vấn đề sau: 

- Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ của 
nhân dân trên thực tế, làm cho chế độ dân chủ được thực 
hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, nhất là ở 
địa phương, cơ sở, làm cho dân chủ thật sự trở thành động 
lực của sự phát triển xã hội. 


30 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


- Chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân để nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực. 

- Thực hiện nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc 
của Hồ Chí Minh, trên cơ sở lấy liên minh công - nông - trí 
thức làm nòng cốt, tạo nên sự đồng thuận xã hội vững 
chắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 


3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải biết tranh thủ các điều 
kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh của thời 
đại. Ngày nay, sức mạnh của thời đại tập trung ở cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ, xu thế toàn cầu hóa. 
Chúng ta phải tranh thủ tối đa các cơ hội do xu thế đó tạo 
ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phải có cơ chế, 
chính sách đúng để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản 
lý và công nghệ hiện đại, thực hiện kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Muốn vậy, chúng ta phải có đường lối chính trị độc lập, 
tự chủ. Tranh thủ hợp tác phải đi đôi với thường xuyên 
khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần dân tộc chân 
chính của mọi người Việt Nam nhằm góp phần làm gia 
tăng tiềm lực quốc gia. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với 
nhiệm vụ trau dồi bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc, 
nhất là cho thanh, thiếu niên - lực lượng rường cột của 
nước nhà, để không tự đánh mất mình bởi xa rời cội rễ dân 
tộc. Chỉ có bản lĩnh và bản sắc dân tộc sâu sắc, mạnh mẽ 


G1 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


đó mới có thể loại trừ các yếu tố độc hại, tiếp thu tỉnh hoa 
văn hóa loài người, làm phong phú, làm giàu thêm nền 
văn hóa dân tộc. 

4. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong 
sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần 
kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần đến vai trò 
lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính, một Nhà 
nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Muốn vậy, phải: 

- Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, một 
Đảng "đạo đức, văn minh". Cán bộ, đảng viên gắn bó máu 
thịt với nhân dân, vừa là người hướng dẫn, lãnh đạo nhân 
dân, vừa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gương mẫu 
trong mọi việc. 

- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mạnh 
mẽ, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện 
cải cách nền hành chính quốc gia một cách đồng bộ để 
phục vụ đời sống nhân dân. 

- Bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành một 
đội ngũ cán bộ liêm khiết, tận trung với nước, tận hiếu với 
dân; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy chính quyền những 
"ông quan cách mạng", lạm dụng quyền lực của dân để 
mưu cầu lợi ích riêng; phát huy vai trò của nhân dân 
trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. lãng 
phí. giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước. 


82 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


- Giáo dục mọi tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm 
giàu cho đất nước, hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất 
kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà. 
Trong điều kiện đất nước còn nghèo, tiết kiệm phải trở 
thành quốc sách, thành một chính sách kinh tế lớn và 
cũng là một chuẩn mực đạo đức, một hành vi văn hóa như 
Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Một dân tộc biết cần, biết kiệm" 
là một dân tộc văn minh, tiến bộ; dân tộc đó chắc chắn sẽ 
thắng được nghèo nàn, lạc hậu, ngày càng giàu có về vật 
chất, cao đẹp về tỉnh thần. 


8ä 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmm.edu.vn 


CHƯƠNG IV 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, 
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC 
VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 


IL. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 


1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được 
hình thành từ những cơ sở quan trọng sau đây: 

a) Truyền thống yêu nước, nhân ái, tỉnh thần cố kết 
cộng đồng của dân tộc Việt Nam 

Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ 
nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý 
thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc của dân tộc Việt 
Nam đã được hình thành và củng cố, tạo thành một 
truyền thống bền vững. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu 
nước- nhân nghĩa- đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự 
nhiên, in đậm dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống, 


tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ: gia đình - làng xã - 


34 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


quốc gia. Từ đời này sang đời khác, tổ tiên ta đã có rất 
nhiều chuyện cổ tích, ca dao, ngạn ngữ ca ngợi truyền 
thống đoàn kết dân tộc. 

Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ và nhận thức được vai trò 
của truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của 
dân tộc. Người khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn 
yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa 
đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần ấy lại 
sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to 
lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cä lũ bán nước và lũ cướp nước"'. 

Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng 
của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình 
thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 

b) Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin coi cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng 

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra 
lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực hiện được vai trò lãnh 
đạo cách mạng phải trở thành dân tộc; liên minh công 
nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. 

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là vì chủ 
nghĩa Mác- Lênin đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con 
đường tự giải phóng. V.I. Lênin cho rằng, sự liên minh giai 
cấp, trước hết là liên minh công nông là hết sức cần thiết 


1. Sđd, t. 6, tr. 171. 


85 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản, rằng nếu 
không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao 
động với đội ngũ tiên phong của nó, tức gia1 cấp vô sản, thì 
cách mạng vô sản không thể thực hiện được. 

Như vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin không những đã chỉ ra 
vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử mà còn chỉ 
ra vị trí của khối liên minh công nông trong cách mạng vô 
sản. Đó là những quan điểm lý luận hết sức cần thiết để 
Hồ Chí Minh có cơ sở khoa học trong sự đánh giá chính 
xác yếu tố tích cực cũng như những hạn chế trong các di 
sản truyền thống, trong tư tưởng tập hợp lực lượng của các 
nhà yêu nước Việt Nam tiền bối và các nhà cách mạng lớn 
trên thế giới, từ đó hình thành tư tưởng của Người về đại 
đoàn kết dân tộc. 

c) Tổng hết những kinh nghiệm thành công uò thất bại 
của các phong trào cách mạng Việt Nam uò thế giới 

Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước cũng như sau 
này, Hồ Chí Minh đã luôn chú ý nghiên cứu, tổng kết 
những kinh nghiệm của phong trào yêu nước Việt Nam và 
phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới, nhất là 
phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Đặc 
biệt, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu những bài học của cuộc 
Cách mạng Tháng Mười. Những là bài học về huy động. 
tập hợp lực lượng quần chúng công nông đông đảo để 
giành và giữ chính quyền cách mạng, để xây dựng chế độ 
xã hội chủ nghĩa đã giúp Hồ Chí Minh thấy rõ tầm quan 
trọng của việc đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng, 
trước hết là công nông. 


36 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Đối với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến Trung Quốc và 
Ấn Độ là hai nước có thể đem lại cho Việt Nam nhiều bài 
học rất bổ ích về tập hợp các lực lượng yêu nước tiến bộ để 
tiến hành cách mạng. Những kinh nghiệm rút ra từ thành 
công hay thất bại của các phong trào dân tộc dân chủ, 
nhất là kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga là cơ sở thực tiễn cần thiết cho việc hình thành 
tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 


2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về 
đại đoàn kết dân tộc 

ơ) Đại đoùòn bết dân tộc là uấn đề chiến lược, bảo đảm 
thành công của cách mạng 

Hồ Chí Minh cho rằng, cuộc đấu tranh cứu nước của 
nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX bị thất bại có 
một nguyên nhân sâu xa là cả nước đã không đoàn kết 
được thành một khối thống nhất. Người thấy rằng, muốn 
đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách 
mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành 
công xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng mạnh phải 
thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng 
thành một khối vững chắc. Do đó, đoàn kết trở thành vấn 
đề chiến lược lâu dài của cách mạng, là nhân tố bảo đảm 
cho thắng lợi của cách mạng. 

Hồ Chí Minh đi đến kết luận: muốn được giải phóng, 
các dân tộc bị áp bức uà nhân dân lao động phúi tự mình 
cứu lấy mình bằng đấu tranh cách mạng, bằng cách mạng 
uô sửn. Người đã vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin về cách mạng vô sản vào thực tiễn Việt Nam, 


87 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


xây dựng lý luận cách mạng thuộc địa, trong đó Người 
quan tâm nhiều đến vấn đề lực lượng cách mạng và phương 
pháp cách mạng. 

Trong từng thời kỳ, từng gia1 đoạn cách mạng, có thể và 
cần thiết phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập 
hợp lực lượng cho phù hợp với những đối tượng khác nhau, 
nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn luôn được Người nhận 
thức là vấn đề sống còn của cách mạng. 

Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều luận điểm về vấn đề đoàn 
kết dân tộc, đoàn kết quốc tế: Đoàn kết là sức mạnh, là 
then chốt của thành công; Đoàn kết là điểm mẹ; điểm này 
mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt; Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành 
công. 

Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đẳng viên 
phải thấm nhuần quan điểm coi sức mạnh của cách mạng 
là sức mạnh của nhân dân: "Dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Đồng thời, Người 
lưu ý rằng, nhân dân bao gồm nhiều lứa tuối, nghề 
nghiệp, nhiều tầng lớp, giai cấp, nhiều dân tộc, tôn giáo, 
do đó phải đoàn kết nhân dân vào trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất. Để làm được việc đó, Người yêu cầu Đẳng, 
Nhà nước phải có chủ trương, chính sách đúng đắn, phù 
hợp với các gia cấp, tầng lớp, trên cơ sở lấy lợi ích chung 
của Tổ quốc và những quyền lợi cơ bản của nhân dân lao 
động, làm "mâu số chung" cho sự đoàn kết. 


b) Đạt đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm uụ 
hòng đầu của cách mạng 


Đối với Hồ Chí Minh, yêu nước phải thể hiện thành 


88 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


thương dân, không thương dân thì không thể có tinh thần 
yêu nước. Dân ở đây là số đông, phải làm cho số đông đó ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, a1 cũng được học hành, sống tự 
do, hạnh phúc. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, 
chúng ta không chỉ thấy rõ việc Người nhấn mạnh vai trò 
to lớn của dân mà còn coi đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu 
của cách mạng. Do đó, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải 
được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng. Trong Lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng 
Lao động Việt Nam ngày 3-3-1951, Hồ Chí Minh đã thay 
mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc: Mục đích của 
Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn 
kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc. 

Xem dân là gốc, là lực lượng tự giải phóng nên Hồ Chí 
Minh coi vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân để 
tạo ra sức mạnh là vấn đề cơ bản của cách mạng. Hồ Chí 
Minh còn cho rằng, đợi đoờn kết dân tộc không chỉ là mục 
tiêu, nhiệm uụ hàng đầu của Đảng mò còn lò mục tiêu, 
nhiệm uụ hòng đầu của cả dân tộc. Bỏi vì, đại đoàn kết 
dân tộc chính là sự nghiệp của quần chúng, do quần 
chúng, vì quần chúng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập 
hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch 
trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho 
nhân dân, hạnh phúc cho con người. 

c) Đại đoờn hết dân tộc là đại đoàn bết toàn dân 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm Dân, có nội 


hàm rất rộng. Người dùng các khái niệm này để chỉ "mọi 


39 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmtm.edu.vn 


con dân nước Việt", "con Rồng chúu Tiên", không phân 
biệt dân tộc thiểu số với dân tộc da số, người tín ngưỡng 
với người không tín ngưỡng, không phân biệt già, trẻ, gái 
trai, giàu, nghèo. Nói đến đại đoàn kết dân tộc cũng có 
nghĩa phải tập hợp được mọi người dân vào một khối trong 
cuộc đấu tranh chung. Người đã nhiều lần nêu rõ: "Ta 
đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ 
quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, 
có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân 
dân thì ta đoàn kết với họ"!. Với tỉnh thần đoàn kết rộng 
rãi, Người đã dùng khái niệm đại đoàn kết dân tộc để định 
hướng cho việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong 
suốt tiến trình cách mạng, bao gồm mọi giai cấp, dân tộc, 
tôn giáo. 

Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân thì phải kế 
thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của 
dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con 
người. Người đã nhiều lần nhắc nhở: "Bất kỳ ai mà thật 
thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì 
dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ 
chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ"?. Để thực hiện 
được đoàn kết, Người còn căn dặn: Cần xóa bỏ hết mọi 
thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. 

Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh có lập trường 
giai cấp rõ ràng, đó là đại đoàn kết toàn dân với nòng cốt 
là khối liên minh công - nông - trí thức do Đảng của giai 


1.2. Sđd, t.7, tr. 438. 
90 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cấp công nhân lãnh đạo. Muốn xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc rộng lớn như vậy, thì phải xác định rõ đâu là nền 
tảng của khối đại đoàn kết dân tộc và những lực lượng nào 
tạo nên cái nền tảng đó. Người đã chỉ rõ: Đại đoàn kết tức 
là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa 
số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp 
nhân dân lao động khác. Người coI công nông cũng như cái 
nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, 
còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. "Lực lượng 
chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên 
liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc 
thống nhất". Về sau, Người nêu thêm: lấy liên minh công - 
nông - lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn 
dân. Nền tảng càng được củng cố vững chắc thì khối đại 
đoàn kết dân tộc càng được mở rộng, không e ngại bất cứ 
thế lực nào có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. 

d) Đại đoàn hết dân tộc phải biến thành sức mạnh uật 
chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự 
lãnh đạo của Đảng 

Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là để tạo nên lực lượng 
cách mạng, để làm cách mạng xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng 
chế độ mới. Do đó, đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ 
dừng lại ở quan niệm, ở tư tưởng, ở những lời kêu gọi, mà 
phải trỏ thành một chiến lược cách mạng, trở thành khẩu 
hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Nó phải biến 
thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ 
chức và tổ chức đó chính là Mặ¿ trận dân tộc thống nhất. 


1. Sđởd, t.10, tr. 18. 


Đ1 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Cả dân tộc hay toàn dân chỉ trở thành lực lượng to lón, 
trở thành sức mạnh vô địch khi được giác ngộ về mục tiêu 
chiến đấu chung, được tổ chức lại thành một khối vững 
chắc và hoạt động theo một đường lối chính trị đúng đắn; 
nếu không, quần chúng nhân dân dù có hàng triệu, hàng 
triệu con người cũng chỉ là một số đông không có sức 
mạnh. 

Hồ Chí Minh ởi £ừn đường cứu nước, xét trên một khía 
cạnh nào đó, chính là đi từìn sức mạnh để giải phóng dân 
tộc, giải phóng nhân dân lao động. Và sức mạnh mà 
Người đã tìm được là đại đoàn kết dân tộc, bết hợp sức 
mạnh dân tộc uớt sức mạnh thời đại. 

Từ khi tìm thấy con đường và sức mạnh để cứu nước, 
Hồ Chí Minh đã rất chú ý đến việc đưa quần chúng nhân 
dân vào những tổ chức yêu nước phù hợp với từng gial cấp, 
tầng lớp, từng giới, từng ngành nghề, từng lứa tuổi, từng 
tôn giáo. Đó là các già làng, trưởng bản, các hội ái hữu, 
tương trợ, công hội, nông hội, đoàn thanh niên, hội phụ 
nữ, đội thiếu niên nhi đồng, hội phụ lão, hội Phật giáo cứu 
quốc, Công giáo yêu nước, các nghiệp đoàn, v.V., do trùm 
nhất là Mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận chính là 
nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, tập hợp mọi 
người dân nước Việt, không chỉ ở trong nước mà còn cả 
những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dù ở bất cứ 
phương trời nào, nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hương 
đất nước, về Tổ quốc Việt Nam... 

Tùy theo từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Hồ 
Chí Minh và Đảng ta đã xây dựng được Mặt trận dân tộc 


Mã 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


thống nhất có cương lĩnh, điều lệ phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng gia1 đoạn cách mạng. Các 
tổ chức Mặt trận ở nước ta đều là tổ chức chính trị - xã hội 
rộng rãi, tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, 
tôn giáo, đảng phái, các tổ chức và cá nhân yêu nước Ở 
trong và ngoài nước, phấn đấu vì mục tiêu chung là độc 
lập, thống nhất của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân 
dân. 

Để Mặt trận dân tộc thống nhất trở thành một tổ chức 
cách mạng to lớn, theo Hồ Chí Minh, nó cần được xây 
dựng theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất: Đoàn bết phỏi xuất phát từ mục tiêu Uuì nước, 
U dân, trên cơ sở yêu nước, thương dân, chống áp bức bóc 
lột, nghèo nàn lạc hộu. 

Hồ Chí Minh cho rằng, Nước độc lập mà dân không 
được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì. Sự đoàn kết phải lấy lợi ích tối cao của dân 
tộc, lợi ích căn bản của nhân dân lao động làm mục tiêu 
phấn đấu. 

Thứ hai: Đại đoòn kết dân tộc phải được xây dựng trên 
nên tảng liên mình công - nông - lao động trí óc. 

Phải trên cơ sở của khối liên minh cơ bản đó mà mở rộng 
Mặt trận, làm cho Mặt trận thực sự quy tụ được cã dân 
tộc, tập hợp được toàn dân, kết thành một khối vững chắc. 

Thứ ba: Hoạt động của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp 
thương dân chủ. 

Khi có những lợi ích riêng biệt không phù hợp, Mặt 
trận sẽ giải quyết bằng việc nêu cao lợi ích chung của dân 


93 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tộc, bằng sự vận động hiệp thương dân chủ, tạo ra nhận 
thức ngày càng đúng đắn hơn cho mỗi người, mỗi bộ phận 
về mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, cùng 
nhau bàn bạc để đi đến nhất trí, loại trừ mọi sự áp đặt 
hoặc dân chủ hình thức. Trong bài nói chuyện tại lớp bồi 
dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận (tháng 8-1962), Người 
yêu cầu: Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp 
nhân dân... Phải đoàn kết tốt các đẳng phái, các đoàn thể, 
các nhân sĩ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện 
hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Phải 
đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng Tổ 
quốc... Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và 
đồng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa 
thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc. 

Thú tư: Khối đoàn bết trong Mặt trận là lâu dài, chặt 
chẽ, đoàn kết thật sự, chân thành; thân úi giúp đở nhau 
cùng tiến bộ. 

Giữa các thành viên của khối đại đoàn kết dân tộc, bên 
cạnh những điểm tương đồng vẫn có những điểm khác 
nhau cần phải bàn bạc để đi đến nhất trí; bên cạnh những 
nhân tố tích cực vẫn có những nhân tố tiêu cực cần phải 
khắc phục. Để giải quyết vấn đề này, một mớt, Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh phương châm "cầu đồng tồn dị", lấy cái 
chung để hạn chế cái riêng, cái khác biệt; mặt khác, Người 
nêu rõ: "Đoờn kết phửi gắn uới đấu tranh, đấu tranh để 
tăng cường đoàn kết". Người thường xuyên căn đặn phải 
khắc phục tình trạng đoàn kết xuôi chiều, phải nêu cao 
tỉnh thần tự phê bình và phê bình để biểu dương mặt tốt, 


94 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


khắc phục mặt chưa tốt, củng cố đoàn kết nội bộ. Đoàn kết 
thật sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng 
phải nhất trí. Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa 
đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những 
cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì 
nước, vì dân. Trong quá trình xây dựng, củng cố và phát 
triển Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng ta luôn đấu 
tranh chống khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ việc 
tranh thủ tất cả những lực lượng có thể tranh thủ được; 
đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều, đoàn 
kết mà không có đấu tranh đúng mức trong nội bộ Mặt 
trận. 

Trong Mặt trận, Đẳng Cộng sản vừa là thành viên vừa 
là lực lượng lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam không có 
lợi ích riêng mà là gắn liền với lợi ích toàn xã hội, toàn dân 
tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không phải chỉ 
vì lợi ích của gia1 cấp mình mà vì "phới trở thành dân tộc" 
mới có thể giải phóng được dân tộc và gial cấp. 

Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng 
sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận dân tộc 
thống nhất, đồng thời là lực lượng lãnh đạo Mặt trận. 
Nhưng Người cho rằng, quyền lãnh đạo Mặt trận không 
phải do Đẳng tự phong cho mình, mà phải được nhân dân 
thừa nhận. Người nói: "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận 
thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một 
bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực 
nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi 


quân chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đăn và 


95 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa 
vị lãnh đạo"". 

Đảng lãnh đạo Mặt trận trước hết bằng việc xác định 
chính sách Mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng giai 
đoạn, từng thời kỳ cách mạng. Đảng phải dùng phương 
pháp uận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương, lấy lòng 
chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tỉnh thần tự giác, 
tự nguyện, hết súc tránh gò ép, quan liêu mệnh lệnh. 

Sự đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng 
sự đoàn kết trong Mặt trận. Đăng đoàn kết, dân tộc đoàn 
kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân sẽ tạo 
nên sức mạnh bên trong, để dân tộc vượt qua mọi khó 
khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, đi tới thắng lợi cuối cùng 
của cách mạng. 


II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP 
SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 


1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối 
quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại 

Hồ Chí Minh có niềm tin vững chắc vào sức mạnh dân 
tộc. Đó là chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tỉnh thần đoàn 
kết, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự 
do, ý thức tự lập, tự cường,... 

Để phát triển, xã hội cần tới nhiều hoạt động, nhiều 
nguồn động lực khác nhau, như chính trị, kinh tế, văn 


1. Sđd. t.3, tr. 139. 


96 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


hóa, khoa học công nghệ, tinh thần, tình cảm,... và mỗi 
loại hoạt động có vai trò, vị trí riêng đối với sự phát triển 
xã hội. Hoạt động chính trị có mục tiêu cơ bản là nhằm 
đoạt lấy quyền lực chính trị, sử dụng quyền lực chính trị 
phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người, giai 
cấp, cộng đồng, quốc gia. Nhu cầu, lợi ích chính trị của con 
người, cộng đồng, quốc gia, nhân loại và sự khát khao nhu 
cầu, lợi ích đó chính là động cơ thúc đẩy các hoạt động 
chính trị của con người, giai cấp, dân tộc, quốc gia và nhân 
loại. 

Khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã thôi 
thúc Hồ Chí Minh hy sinh cả cuộc đời mình để thực hiện, 
cũng là lý do hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam hôm 
qua và hôm nay. Khát vọng đó chính là sức mạnh mà Hồ 
Chí Minh ý thức được và ra sức giáo dục cán bộ, đảng viên 
và toàn dân ta quán triệt, giữ gìn và phát huy, biến thành 
hiện thực. 

Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại được 
hình thành từng bước, từ cảm tính đến lý tính, thông qua 
hoạt động thực tiễn mà tổng kết thành lý luận. 

Ra đi tìm đường cứu nước trong tư cách người lao động, 
hòa mình trong môi trường hoạt động của giai cấp công 
nhân, Hồ Chí Minh đã chứng kiến cuộc sống khổ cực của 
nhân dân các nước thuộc địa, đã phát hiện ra mối tương 
đồng giữa các dân tộc bị áp bức: "Dù màu da có khác nhau, 
trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và 
giống người bị bóc lột"! Người cho rằng trong hai hạng 


1. Sởđở, t.1, tr. 266. 


97 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


người đó, chỉ có hạng người nghèo, bị bóc lột là có tình hữu 
ái giai cấp thực sự. Đó là cơ sở đầu tiên để hình thành 
nhận thức: muốn giải phóng dân tộc mình cần thiết phải 
đoàn bết uới các dân tộc bhác cùng chung cảnh ngộ. 
Những năm 1917-1919, khi sống với những người lao động 
ở Pari, Hồ Chí Minh phân biệt được hai loại: người Pháp 
vô sản và người Pháp thực dân, trong đó chỉ có bọn thực 
dân là kẻ thù, còn những người vô sản là bạn của nhân 
dân Việt Nam, họ đều là anh em cùng một giai cấp và khi 
tới lúc phải chiến đấu, thì cả hai bên đều phải cùng đánh 
bọn chủ chung của mình, chứ anh em không nên đánh lẫn 
nhau. Đó là cơ sở hình thành nhận thức về sự kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản 
của Hồ Chí Minh. 

Sau khi tiếp thu tư tưởng của V.I. Lênin trong Sơ thảo 
lần thứ nhất những luận cương uê uấn đê dân tộc uà uấn 
đề thuộc địa, Hồ Chí Minh càng ý thức được mối quan hệ 
mật thiết giữa cách mạng giải phóng dân tộc và cách 
mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, nên đã coi 
cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô 
sản thế giới. Để chiến thắng kẻ thù, cách mạng Việt Nam 
phải dựa vào sức mạnh bên trong, đồng thời phải tranh 
thủ sự đồng tình, giúp đỡ của quốc tế. Hồ Chí Minh kêu 
gọi hãy vì nền hòa bình thế giới, vì tự do và ấm no, những 
người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và 
chống bọn áp bức. 

Như vậy, qua khảo sát thực tế, từ kinh nghiệm bản 
thân, Hồ Chí Minh đã nhận thức được rằng: chứ nghĩa đế 
quốc là một lực lượng phản động quốc tế, là bẻ thù chung 


98 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


của nhân dân lao động ở cả chính quốc uà thuộc địa. 
Muốn đánh thắng chúng, phải thực hiện khối liên mình 
chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa uới nhau uà giữa 
lao động ở thuộc đị+ uới uô sản ở chính quốc; nếu tách 
riêng môi lực lượng thì không thể nào thắng lợi được. 
Điểm vượt lên của Hồ Chí Minh so với các lãnh tụ yêu 
nước và: chí sĩ cách mạng đầu thế kỷ XX chính là ở đó, nó 
nâng cao nhận thức của Người về sức mạnh thời đại. 

Hồ Chí Minh cho rằng, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại chính là kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, là phả1 xây dựng 
được khối liên minh chiến đấu giữa vô sản ở chính quốc 
với lao động ở thuộc địa, nhằm cùng một lúc tiến công chủ 
nghĩa đế quốc ở cả hai đầu. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã viết 
nhiều bài trên báo Người cùng khổ (Le Paria) và báo Nhân 
đạo (L' Humamit€) để truyền bá tư tưởng của mình trong 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động khác cả ở chính quốc 
và cả thuộc địa. Người đã tranh thủ diễn đàn các đại hội 
của Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản Pháp, diễn đàn các câu 
lạc bộ để "thức tỉnh" những người anh em ở phương Tây về 
nhiệm vụ phải giúp đỡ một cách tích cực nhất phong trào 
giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa; phải coi cách 
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là "một trong những 
cái cánh của cách mạng vô sản". 

Từ tuyên truyền đến tổ chức, Người tham gia thành lập 
Hội Liên hiệp thuộc địa ö Pháp, tham gia xuất bản tờ báo 
Người cùng khổ (Le Paria) - cö quan ngôn luận của Hội 
liên hiệp thuộc địa. Sau khi đến Quảng Châu (Trung 
Quốc), Người tích cực tham gia vào việc thành lập Hội 


89 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sát cánh chiến đấu 
bên cạnh những người cộng sản và nhân dân Trung Quốc, 
col "giúp bạn lò tự giúp mình". 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự hình thành, tôn tại 
uà phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã trở 
thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại. Các nước 
xã hội chủ nghĩa đã có vai trò to lớn trong việc ủng hộ và 
giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu 
tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân 
thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Ngược lại, phong trào giải phóng dân tộc cùng với 
phong trào đấu tranh của gial cấp công nhân và nhân dân 
lao động trong các nước tư bản đã góp phần làm suy yếu 
chủ nghĩa đế quốc, cũng tức là góp phần tích cực vào việc 
bảo vệ các nước xã hội chủ nghĩa. Đối với cách mạng Việt 
Nam, Hồ Chí Minh chủ trương phát huy sức mạnh thời 
đại là huy động sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên 
thế giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Cũng từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc cách 
mạng khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, trở thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại. Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: "Thế giới ngày nay đang tiến những bước 
khổng lồ về mặt kiến thức của con người. Khoa học tự 
nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra 
những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được 
thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh của xã hội 
và của bản thân mình"!. Người nhắc nhỏ các thế hệ thanh 


1. Sđd, t.9, tr. 355. 


100 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


niên phải ra sức học tập để chiếm lĩnh được những đỉnh 
cao của khoa học, tận dụng sức mạnh mới của thời đại để 
nhân lên sức mạnh của dân tộc. Người cho rằng việc 
học tập tốt của thế hệ trẻ sẽ là điều kiện để non sông 
Việt Nam có thể sánh vai được với các cường quốc năm 
châu. 

Từ thực tế trên, có thể nói, khi đến với chủ nghĩa 
Mác- Lênin, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc của 
Việt Nam con đường cách mạng vô sản, cũng có nghĩa là 
Hồ Chí Minh đã tìm được sức mạnh cho cách mạng Việt 
Nam, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại. Càng về sau Người càng nhận thức được hoàn chỉnh 
tầm quan trọng và nội dung của việc kết hợp sức mạnh đó, 
coi đó là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi cho 
cách mạng Việt Nam. 

2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 

a) Đặt cách mạng giỏi phóng dân tộc Việt Nam trong sự 
gắn bó uới cách mạng uô sản thế giới 

Thời đại mà Hồ Chí Minh sống và hoạt động là thời đại 
đã chấm dứt sự tồn tại biệt lập giữa các quốc gia, mở ra 
mối quan hệ quốc tế ngày càng rộng lớn giữa các dân tộc. 

Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX không phải vì nhân dân ta 
thiếu anh dũng, các lãnh tụ phong trào kém nhiệt huyết 
mà do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thiếu 
đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng 
không phù hợp với xu thế mới của thời đại. 


101 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Do nhận thức đúng sự biến chuyển của thời đại, Hồ Chí 
Minh đã sớm đến được với cánh tả của cách mạng Pháp, 
gặp được Luận cương của V.I. Lênin, tán thành Quốc tế III, 
tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam theo con 
đường cách mạng vô sản. Người viết: "Thời đại của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại một nhóm nước 
lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước 
phụ thuộc và nửa phụ thuộc, bởi vậy công cuộc giải phóng 
các nước và các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng 
khít của cách mạng vô sản. Do đó mà trước hết nảy ra khả 
năng và sự cần thiết phải có liên minh chiến đấu chặt chẽ 
giữa các dân tộc thuộc địa với gia] cấp vô sản của các nước 
đế quốc để thắng kẻ thù chung"!. 

Sau khi nắm được đặc điểm của thời đại mới, Hồ Chí 
Minh đã hoạt động không mệt mỏi để gắn cách mạng Việt 
Nam với cách mạng thế giới. Người đã chỉ ra một trong 
những nguyên nhân gây ra sự suy yếu của các dân tộc 
phương Đông, đó là sự biệt lập. Theo Người, "Cách mệnh 
An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai 
làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An 
Nam cả'?. Do đó, cần phải "Làm cho các dân tộc thuộc địa, 
từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn 
và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương 
Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những 
cái cánh của cách mạng vô sản"Š. 


1. Sđd, t.8, tr. 567. 
2. Sđở. t.1, tr. 301. 
ả. Sở. t.2, tr. 124. 


102 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Do nhiều nguyên nhân, giai cấp công nhân ở phương 
Tây lúc đó chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác về vấn đề 
thuộc địa. Một số lãnh tụ cơ hội của Quốc tế II đã bênh vực 
chính sách thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. V.I. Lênin đã 
kiên quyết đấu tranh chống lại quan điểm sai lầm này. Hồ 
Chí Minh đã bảo vệ và phát triển quan điểm của V.I. 
Lênin về khả năng to lớn và vai trò chiến lược của cách 
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa đối với thắng lợi của 
cách mạng vô sản: cách mạng ở phương Tây muốn thắng 
lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với phong trào giải phóng 
chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc địa và các nước 
bị nô dịch. 

Chính nhờ nắm bắt được đặc điểm và xu thế phát triển 
của thời đại mà Hồ Chí Minh đã xác định chính xác đường 
lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách:mạng đúng 
đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam 
theo con đường của cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh khẳng 
định: "Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, điều đó chứng minh rằng frong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, uới sự lãnh đạo của 
giai cấp uô sản uà đảng của nó, dựa uào quần chúng nhân 
dân rộng rãi trước hết lò nông dân uàò đoàn bết được mọi 
tầng lớp nhân dân yêu nước trong mặt trận thống nhất, 
uới sự đồng tình uà ủng hộ của phong tròo cách mạng thế 
giới, trước hết là của phe xã hột chủ nghĩa hùng mạnh, 
nhân dân nước đó nhất định thắng lợi"'. 


1. Sởđở, t.9, tr. 315-316. 


103 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


b) Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính uới 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng 

Là nhà yêu nước chân chính, Hồ Chí Minh đã triệt để 
phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần 
dân tộc; đồng thời là nhà quốc tế chủ nghĩa trong sáng. Hồ 
Chí Minh đã suốt đời đấu tranh không mệt mỏi để củng cố 
và tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam 
và các dân tộc khác đang đấu tranh cho mục tiêu chung là 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Người cho rằng: Đảng lấy toàn bộ thực tiễn của mình để 
chứng minh rằng chủ nghĩa yêu nước triệt để không thể 
nào tách rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tỉnh thần yêu 
nước chân chính khác hẳn với tỉnh thần "vị quốc" của bọn 
đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc 
tế. 

Kẻ thù của các dân tộc và cách mạng thế giới hiểu rõ 
sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, 
vì vậy, để áp đặt và duy trì được ách thống trị của chúng 
đối với các thuộc địa, chúng đã ra sức chia rẽ các dân tộc, 
truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa chủng tộc, khuyến khích 
thói kỳ thị màu da, kích động chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan... Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự thối nát đó của chủ 
nghĩa thực dân khi còn ở trong nước cũng như khi đi tìm 
đường cứu nước, song Người cũng đã chứng kiến về sự 
chan hòa giữa các dân tộc, các chủng tộc khi đến Liên Xô 
năm 1923. Người rất phấn khởi nhìn thấy ở Trường Đại 
học phương Đông hình ảnh đại đoàn kết giữa các dân tộc 
đủ màu da: 


104 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


"Bằng đây bốn biển một nhò. 
Vòng, đen, trắng, đỏ đêu là anh em". 

Hồ Chí Minh là người có đóng góp lớn vào lý luận Mác- 
Lênin về kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại. Luận điểm coi chủ nghĩa đế quốc là "con đỉa hai vòi", 
coi liên minh các dân tộc ở phương Đông là một trong 
những cái cánh cách mạng vô sản", khẳng định chủ nghĩa 
cộng sản có thể áp dụng được ở phương Đông, cách mạng 
giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể thắng lợi trước cách 
mạng vô sản ở chính quốc,... là sự phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh. 

Đề cao sự giúp đỡ quốc tế với cách mạng Việt Nam, Hồ 
Chí Minh cũng đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của 
cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Khi phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự chia rẽ, Đảng ta 
và Hồ Chí Minh đã hoạt động không mệt mỏi để mong góp 
phần khôi phục sự đoàn kết quốc tế trên cơ sở những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, có lý, có tình. 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, từ đại đoàn kết dân tộc 
phải đi đến đại đoàn kết quốc tế; đại đoàn kết dân tộc 
đúng đắn là cơ sở cho việc thực hiện đoàn kết quốc tế 
trong sáng. Đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân 
tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết 
quốc tế cũng là một nhân tố hết sức quan trọng giúp cho 
cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


105 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản đòi hỏi phải đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của 
chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, chủ nghĩa sô vanh và mọi thứ chủ 
nghĩa cơ hội khác. Chúng ta không chỉ chiến đấu vì độc 
lập, tự do của đất nước mình mà còn vì độc lập, tự do của 
các nước khác, không chỉ bảo vệ lợi ích sống còn của dân 
tộc mình mà còn vì những mục tiêu cao cả của thời đại: 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

c) Dựa uào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại tiến 
bộ, đồng thời không quên nghĩa uụ quốc tế cao cả của 
mình 

Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh 
thời đại, bao giờ Hồ Chí Minh cũng tích cực và quan tâm 
đến phát huy sức mạnh của dân tộc, coi nguồn lực nội sinh 
giữ vai trò quyết định, còn nguồn lực ngoại sinh chỉ phát 
huy được tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh. Vì vậy, 
trong đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn nêu 
cao khẩu hiệu "tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là 
chính", "muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự 
giúp lấy mình đã". Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà 
cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được 
độc lập. 

"Tự giải phóng" là tư tưởng, quan điểm lớn, xuyên suốt 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong lời kêu gọi gửi tới những 
người anh em ở các thuộc địa, Người viết: Anh em phải 
làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của 


C. Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải 


1ñ 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực 
của bản thân anh em. 

Chính vì đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu 
nước và tinh thần dân tộc mà Hồ Chí Minh đã đi tới luận 
điểm: Cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc 
vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc mà trong 
điều kiện lịch sử nhất định, có thể và cần thiết phải chủ 
động tiến hành trước và bằng thắng lợi của cách mạng 
thuộc địa mà góp phần "giúp đỡ những người anh em 
mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn 
toàn"!. 

Hồ Chí Minh cho rằng, muốn tranh thủ được sức mạnh 
thời đại, ngoài sức mạnh cần thiết bên trong, còn phở: có 
đường lõi độc lập tự chủ đúng đắn mới tranh thủ được sức 
mạnh thời đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân 
ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử phức tạp, đó là sự chia rẽ 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa, của phong trào cách mạng 
thế giới. Để tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của 
nhân dân thế giới, Đảng ta và Hồ Chí Minh đề ra đường 
lối kết hợp chặt chế mục tiêu đấu tranh cho độc lập, thống 
nhất của dân tộc mình với mục tiêu của thời đại là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Nêu cao chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc 
tế, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ và giúp đỡ của loài người 
tiến bộ, nhân dân ta đồng thời tích cực thực hiện nghĩa vụ 
quốc tế cao cả của mình. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc 
nhở: phải coi cuộc đấu tranh của bạn cũng như cuộc đấu 


1. Sđd., t.1, tr. 36. 


107 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tranh của ta... Người cùng một hội, một thuyền phải giúp 
đỡ lẫn nhau". Người đặc biệt coi trọng xây dựng khối đoàn 
kết Việt Nam, Lào, Campuchia - ba nước cùng cảnh ngộ 
thuộc địa trên bán đảo Đông Dương trong cuộc đấu tranh 
giải phóng đất nước. Trong kháng chiến chống chủ nghĩa 
đế quốc thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh đã định hướng 
cho việc hình thành ba tầng Mặt trận: Mặt trận đại đoàn 
hết dân tộc; Mặt trận đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Mặt trận nhân dân thế giới đoàn bết uới Việt Nam chống 
đế quốc xâm lược. Đây thực sự là sự phát triển rực rỡ nhất 
và thắng lợi to lớn nhất của tư tưởng đại đoàn kết của Hồ 
Chí Minh. 

Nhờ có sự giúp đỡ của quốc tế, Việt Nam đã giành toàn 
thắng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc, song cũng bằng việc đánh bại thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam ta đã góp phần 
quan trọng làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, từng bước hạn 
chế và làm thất bại âm mưu gây chiến tranh thế giới của 
chúng, góp phần củng cố hòa bình và dân chủ trên thế 
giới, mở rộng và tăng cường lực lượng cho chủ nghĩa xã 
hội. 

đ) Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, săn sàng "làm bạn uới 
tất cả mọi nước dân chủ" 

Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa, phong kiến lạc 
hậu, bôn ba khắp thế giới đi tìm đường cứu nước, cứu dân, 
hơn ai hết, Hồ Chí Minh là người thấu hiểu sâu sắc nỗi 
nhục mất nước của các dân tộc và sự thống khổ của nhân 
dân lao động tất cả các nước trên thế giới. Vì vậy, trong 
suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn 


108 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chăm lo xây dựng, vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác và 
đoàn kết giữa nhân dân các nước theo tỉnh thần “bốn 
phương uô sản đều lò anh em” nhằm tạo nên sức mạnh to 
lớn cho sự nghiệp cách mạng của các dân tộc. 

Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
đã từng sống, làm việc, hoạt động ở nhiều nước do đó có 
vinh dự là người đặt cơ sở đầu tiên cho tình hữu nghị giữa 
nhân dân Việt Nam với nhân dân nhiều nước trên thế giới. 
Sau khi nước ta giành được độc lập, Người đã nhiều lần 
tuyên bố: "Chính sách ngoại giao của Chính phủ thì chỉ có 
một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên 
thế giới để giữ gìn hòa bình"!; "Thái độ nước Việt Nam đối 
với những nước Á châu là một thái độ anh em, đối với ngũ 
cường là một thái độ bạn bè"ứ... 

Thực hiện quan điểm đối ngoại hòa bình, hữu nghị, Hồ 
Chí Minh đã thể hiện là một nhà ngoại giao mẫu mực, vừa 
cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, "Dĩ bấf 
biến ứng uạn biến". Phong cách đối ngoại của Hồ Chí Minh 
là phong cách ứng xử văn hóa, mà hạt nhân là ứng xử có 
lý, có tình. Hồ Chí Minh chủ trương giương cao ngọn cờ 
hòa bình, đoàn kết quốc tế, đồng thời luôn phân biệt rõ 
bạn, thù của cách mạng, tỉnh táo với mọi âm mưu xấu xa 
của các thế lực phản động quốc tế, trân trọng mọi sự giúp 
đỡ, hợp tác chân thành, nhưng cũng kiên quyết đấu tranh 
chống sự chia rẽ, xâm lược. 


Trong Lời kêu gọi gửi tới Liên hợp quốc năm 1946, 


1. Sđở, t.5, tr. 30. 
2. Sđd, t.5, tr. 186. 


109 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Hồ Chí Minh nêu rõ: "Trong chính sách đối ngoại của mình, 
nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ những nguyên tắc dưới 
đây: 

1. Đối với Lào và Miên, nước Việt Nam tôn trọng nền 
độc lập của hai nước đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác 
trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nước có chủ quyền. 

2_ Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng 
thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: 

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu 
tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất 
cả các ngành kỹ nghệ của mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay 
và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh 
quốc tế. 

e) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp 
tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc. 

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải 
quân, lục quân trong khuôn khổ của Liên hợp quốc những 
hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước liên quan 
đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân"!. 

Trong quan hệ rộng mở với nhân dân các nước, Hồ Chí 
Minh đã dành ưu tiên cho mối quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. Đối với Lào và Campuchia, những nước 
trên bán đảo Đông Dương, Hồ Chí Minh luôn có mối quan 
tâm đặc biệt, ra sức xây dựng quan hệ đoàn kết về mọi 
mặt nhằm hình thành liên minh chiến đấu chống kẻ thù 


1. Sđd., t.4, tr. 469-470. 


110 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chung. Người cũng hết sức coi trọng, thiết lập mối quan hệ 
hữu nghị, láng giềng với các nước trong khu vực dù có chế 
độ chính trị khác nhau. Những hoạt động ngoại giao 
không mệt mỏi của Người đã nâng cao địa vị của Việt 
Nam trên trường quốc tế, trong phe xã hội chủ nghĩa cũng 
như trong các nước thuộc thế giới thứ ba. Đồng thời qua 
đó, Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta đã có những đóng 
góp tích cực, chủ động vào cuộc đấu tranh bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tăng cường hữu nghị giữa 
các nước, các dân tộc. 

Tóm lại, với trí tuệ của mình, với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng, với đức độ khiêm nhường, thái độ thiện chí, Hồ 
Chí Minh đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, từ trong 
những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của thời đại, đề 
ra được chủ trương, phương châm, phương pháp, đối sách, 
ứng xử quốc tế đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với mỗi tình 
hình, mỗi giai đoạn cách mạng. Tư tưởng đó của Hồ Chí 
Minh đã phát huy được tối đa sức mạnh dân tộc trong sự 
kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa cách mạng Việt Nam 
từng bước đi tới những thắng lợi như ngày nay và góp 
phần tích cực, xứng đáng vào sự nghiệp chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 


II. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC, KẼT HỢP VỚI SỨC MẠNH 
THỜI ĐẠI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 


1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 
Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh 


L1 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi Đảng, Nhà nước 
phải xây dựng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại. 

Trong thời gian qua, nhìn chung, khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng 
hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế- 
xã hội, giữ vững ổn định chính trị- xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp đổi mới đang có yêu cầu 
cao về tập hợp sức mạnh của nhân dân thì việc tập hợp 
nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội 
còn nhiều hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu 
vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ở một số vùng 
có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số... 

Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay là: 
phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tiến 
hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Trong tình hình hiện nay, để vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào việc xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, cần chú ý những vấn đề sau đây: 

Một là, phải thấu suốt quan điểm đại đoàn kết toàn 
dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố 
bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 


Hai là, lấy mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng 


112 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân 
biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng 
tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương 
lai. 

Ba là, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo 
lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, 
các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân - 
tập thể - toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn với giữ gìn 
kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không 
ngừng bồi dưỡng, nâng cao tỉnh thần yêu nước, ý thức độc 
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tỉnh thần tự lực tự cường 
xây dựng đất nước; xem đó là những yếu tố quan trọng để 
củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bốn là, đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả 
hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức 
đảng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, 
trong đó các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 


2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao ý chí tự lực tự 
cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong quá trình hội 
nhập quốc tế 

Từ khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi mới, toàn diện đất 
nước, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, 
trong thực tiễn, việc chuyển sức mạnh đoàn kết dân tộc 
trong thời kỳ giữ nước sang thời kỳ dựng nước không phải 
là việc dễ dàng, lịch sử đang đòi hỏi những nỗ lực lớn của 


113 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu — ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực này. Vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong xu thế hiện nay là hội nhập 
kinh tế quốc tế, một loạt vấn đề đặt ra mà chúng ta phải 
chú ý: 

- Khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh nội lực, phải 
xuất phát từ lợi ích dân tộc, từ phát huy nội lực dân tộc 
mà mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi khả 
năng có thể tranh thủ được để xây dựng, phát triển đất 
nước. 

- Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, để khơi dậy và phát huy tối đa 
nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, trong chính sách 
đại đoàn kết, phải chú ý phát huy tính năng động của mỗi 
người, mỗi bộ phận để mọi việc từ lãnh đạo, quản lý, đến 
sản xuất kinh doanh, học tập và lao động đều có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Đồng thời, phải 
khắc phục được những tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc 
biệt là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không lành 
mạnh làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, tình nghĩa 
tương thân, tương ái của dân tộc và của Đảng. 

- Điều quan trọng để phát huy nội lực dân tộc, phát 
huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay là 
phải xây dựng được hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh. Phải chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn tham 
nhũng, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, 
phải biết lắng nghe những ý nguyện chính đáng của nhân 
dân, phải kịp thời giải quyết những oan ức của nhân dân, 
làm cho lòng dân được yên. Phải tiếp tục đổi mới chính 
sách gial cấp, chính sách xã hội, đặc biệt coi trọng việc xây 


114 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


dựng Mặt trận, đổi mới, hoàn thiện chính sách dân tộc, 
chính sách tôn giáo, chính sách đối với công nhân, với 
nông dân, với trí thức, chính sách đối với cộng đồng người 
Việt Nam ở nước hgoài, chính sách đối với các thành phần 
kinh tế, tập hợp đến mức rộng rãi nhất mọi nhân tài, vật 
lực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

- Trong điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội 
nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối 
ngoại trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế ngày 
càng phát triển, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực dân 
tộc còn đòi hỏi phải củng cố sự đoàn kết với phong trào 
cách mạng các nước, đồng thời phải nắm vững phương 
châm ngoại giao mềm dẻo, có nguyên tắc nhằm thực hiện 
thắng lợi chính sách đối ngoại hiện nay của Đảng và Nhà 
nước ta là: Việt Nam muốn là bạn và đối tác tin cậy với tất 
cả các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác 
và phát triển. | 

Trong tình hình thế giới hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải 
có những chủ trương đúng đắn, sáng tạo trong việc nắm 
bắt cơ hội, vượt qua thử thách, đẩy lùi nguy cơ, để vừa 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, vừa giữ vững bản sắc 
dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, 
lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, phải nhất quán coi cách mạng Việt Nam là một bộ 
phận không thể tách rời của cách mạng thế giới, tiếp tục 


115 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


đoàn kết, ủng hộ các phong trào cách mạng, các xu hướng 
và trào lưu tiến bộ của thời đại vì các mục tiêu hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, chủ động hội 
nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Đảng, Nhà nước ta 
chủ trương nêu cao nguyên tắc độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, chủ trương phát huy mạnh mẽ sức mạnh dân tộc- 
sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh của người 
làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở sức 
mạnh bên trong mà tranh thủ và tận dụng sự đồng tình, 
ủng hộ rộng rãi của lực lượng bên ngoài. 


116 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


CHƯƠNG V 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM; 
VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 
CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 


I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA 
HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


1. Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu 
đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi 

Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được 
tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính 
trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định: 
"Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có 
Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi", giai cấp mà 
không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. 
Trong cuốn sách Đường Kách mệnh xuất bản năm 1997, 
Hồ Chí Minh viết: "Cách mệnh trước hết phải có cái 
gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận 


1. Sđd., t. 9, tr. 290. 


117 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị 
áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững 
thuyền mới chạy"'. Hồ Chí Minh cho rằng: "Muốn khỏi đi 
lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để 
nhận rõ fình hình, đường lối và định phương châm cho đúng. 

Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ. Lực lượng 
kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải ứổ 
chức rất chặt chẽ; chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có 
Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân 
thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. 

Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng 
lãnh đạo". 

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt 
Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội vì Đảng 
không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt 
Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng 
không có lợi ích nào khác. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính 
quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đăng đối với cách 
mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, 
không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được. 
Mọi mưu toan nhằm hạ thấp hoặc nhằm xóa bỏ vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều xuyên tạc lịch 


1. Sđd. t. 2. tr. 26 
7 99 


5. Ndd,t..7, tr.:9 


118 


( 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


sử thực tế cách mạng dân tộc ta, trái với mặt lý luận lân 
thực tiễn, đều đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội 
Việt Nam. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước 

Đề cập các yếu tố cho sự ra đời của đảng cộng sản, xuất 
phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào 
công nhân châu Âu, V.I. Lênin nêu lên hai yếu tố, đó là sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. 

Khi đề cập quy luật hình thành Đẳng Cộng sản Việt 
Nam, bên cạnh hai yếu tố chủ nghĩa Mác - Lênin và 
phong trào công nhân, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ 
ba nữa, đó là phong trào yêu nước. Trong bài Thường thức 
chính trị viết năm 1953, Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng kết 
hợp phong trào cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác- 
Lênin. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Hồ Chí 
Minh viết bài Ba mươi năm hoạt động của Đảng, trong đó 
chỉ rõ: Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập 
Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Đây 
chính là một quan điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về 
quy luật hình thành Đăng Cộng sản Việt Nam, là sự phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trên cơ sở tổng kết 
thực tiễn Việt Nam. 

Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác - 
Lênin đối với cách mạng Việt Nam và đối với quá trình 
hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Người 
cũng đánh giá rất cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp 


119 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


công nhân Việt Nam trong sắp xếp lực lượng cách mạng. 
Số lượng giai cấp công nhân Việt Nam tuy ít, nhưng theo 
Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng 
không phải do số lượng của lực lượng đó quyết định. Hồ 
Chí Minh chỉ rõ đặc điểm của giai cấp công nhân Việt 
Nam là: Kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ 
luật. Là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, gánh 
trách nhiệm đánh đổ chủ nghĩa tư bản và đế quốc, để xây 
dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có khả năng 
thấm nhuần tư tưởng cách mạng nhất - chủ nghĩa Mác - 
Lênin; đồng thời, tỉnh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng 
và giáo dục các tầng lớp khác. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, sở 
dĩ giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam còn là vì: Giai cấp công nhân có chủ nghĩa 
Mác - Lênin. Trên nền tầng đấu tranh, họ xây dựng nên 
Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin... Đảng đề ra chủ 
trương, đường lối, khẩu hiệu cách mạng, lôi cuốn giai cấp 
nông dân và tiểu tư sản vào đấu tranh, bồi dưỡng họ 
thành những phần tử tiên tiến. 

Nhưng, tại sao Hồ Chí Minh lại nêu thêm yếu tố phong 
trào yêu nước, coi nó là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn 
đến việc hình thành Đẳng Cộng sản Việt Nam? Điều này 
là vì những lý do sau đây: 

Một là, phong trào yêu nước có uị trí, uai trò cực kỳ to lớn 
trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa 
yêu nước là giá trị tỉnh thần trường tổn trong lịch sử dân 
tộc Việt Nam, có vai trò cực kỳ to lớn và là nhân tố chủ đạo 
quyết định thắng lợi sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc 
ta. Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân. 


120 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


Chỉ tính riêng trong hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, 
phong trào yêu nước của nhân dân ta dâng lên mạnh mẽ 
như những lớp sóng cồn nối tiếp nhau. Phong trào yêu 
nước liên tục và bền bỉ trong hàng nghìn năm dựng nước 
và giữ nước đã kết thành chủ nghĩa yêu nước và nó đã trở 
thành giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. 

Hai là, phong trào công nhân hết hợp được uới phong 
trào yêu nước bởi uì hai phong trào đó đều có mục tiêu 
chung. Khi giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và có 
phong trào đấu tranh, kể cả đấu tranh lúc đầu là đấu 
tranh kinh tế, và sau này là đấu tranh chính trị, thì phong 
trào công nhân kết hợp được ngay từ đầu và kết hợp liên 
tục với phong trào yêu nước. Cơ sở của vấn đề kết hợp 
ngay từ đầu, liên tục, chặt chẽ giữa hai phong trào này là 
do xã hội nước ta tồn tại mâu thuẫn cơ bản giữa toàn thể 
dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc và tay sai. Vì vậy, giữa 
hai phong trào này đều có một mục tiêu chung, yêu cầu 
chung: giải phóng dân tộc, làm cho Việt Nam được hoàn 
toàn độc lập, xây dựng đất nước hùng cường. Hơn nữa, 
chính bản thân phong trào công nhân, xét về nghĩa nào 
đó, lại còn mang tính chất của phong trào yêu nước, vì 
phong trào đấu tranh của công nhân không những chống 
lại ách áp bức giai cấp mà còn chống lại ách áp bức dân 
tộc. 

Ba là, phong trào nông dân kết hợp uới phong trào công 
nhân. Nói đến phong trào yêu nước Việt Nam, phải kể đến 
phong trào nông dân. Đầu thế kỷ XX. nông dân Việt Nam 
chiếm tới khoảng hơn 90% dân số. Giai cấp nông dân là 
bạn đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân. Đầu thế 


121 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


kỷ XX. ở Việt Nam, do điều kiện lịch sử chi phối, không có 
công nhân nhiều đời mà họ xuất thân trực tiếp từ người 
nông dân nghèo. Do đó, giữa phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân hợp thành quân 
chủ lực của cách mạng. 

Bốn là, phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là 
nhân tố quan trọng thúc đẩy sự hết hợp các yếu tố cho sự 
ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào yêu nước 
Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX ghi dấu ấn đậm 
nét bởi vai trò của trí thức, tuy số lượng không nhiều 
nhưng lại là những "ngòi nổ" cho các phong trào yêu nước 
bùng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai 
cũng như thúc đẩy sự canh tân và chấn hưng đất nước. 
Trong lịch sử Việt Nam, đầu thế kỷ XX, một trong những 
nét nổi bật nhất là sự bùng phát của các tổ chức yêu nước 
mà thành viên và những người lãnh đạo tuyệt đại đa số là 
trí thức. Với một bầu nhiệt huyết, yêu nước, thương nòi, 
căm giận bọn cướp nước và bọn bán nước, họ rất nhạy cảm 
với thời cuộc, do vậy, họ chủ động và có cơ hội đón nhận 
những "luồng gió mới" về tư tưởng của tất cả các trào lưu 
trên thế giới dội vào Việt Nam. 


3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc 
Việt Nam 

Hồ Chí Minh khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt 
Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. 
Trong Sách lược văn tắt, Hồ Chí Minh viết: "Đảng là đội 
122 


“ 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tiên phong của vô sản giai cấp"! trong Chương trình uắn 
tắt của Đảng Người viết: "Đăng là đội tiên phong của đạo 
quân vô sản", Đảng tập hợp vào hàng ngũ của mình 
những người tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình 
của Đảng và Quốc tế cộng sản, hăng hái tranh đấu và dám 
hy sinh, phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, 
chịu phấn đấu trong một bộ phận Đẳng. Hồ Chí Minh 
khẳng định rõ mục đích của Đảng là "làm tư sản dân 
quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội 
cộng sản". Đảng liên kết với những dân tộc bị áp bức và 
quần chúng vô sản trên thế giới. 

Những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh hoàn 
toàn tuân thủ những quan điểm của V.ILênin về xây 
dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Nhưng, Hồ Chí 
Minh còn có một cách thể hiện khác về vấn đề "đẳng của 
ai". Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội II của Đảng 
(tháng 3-1951), Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong giai đoạn này, 
quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và 
của dân tộc là một. Chính vì Đẳng Lao động Việt Nam là 
Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho 
nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam. Năm 1953, Hồ 
Chí Minh viết: "Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của 
giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc"! và 
"Đảng là đẳng của giai cấp lao động, mà cũng là đẳng của 
toàn dân". Năm 1957, Hồ Chí Minh khẳng định lại: Đẳng 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là 


1,9,8. Sdd,t.3, tr.3, 4. 
4. Sđd, t. 7. tr. 330. 


123 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


đội tiên phong của dân tộc. Trong thời kỳ miền Bắc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội năm 1961, Hồ Chí Minh khẳng 
định lại: Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là 
của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Năm 1965, Hồ Chí 
Minh cho rằng: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ 
tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. 

Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau như vậy nhưng 
quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về bản chất giai 
cấp của Đảng là Đảng fa mang bản chất giai cấp công 
nhân. Điều này cũng giống như Đẳng ta nhiều lần mang 
những tên gọi khác nhau, có thời kỳ không mang tên 
Đảng Cộng sản mà mang tên là Đảng Lao động nhưng 
bản chất giai cấp của Đảng chỉ là bản chất giai cấp công 
nhân. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II, khi nêu lên 
Đảng ta còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn 
dân tộc, Hồ Chí Minh cũng nêu lên toàn bộ cơ sở lý luận 
và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng mà những 
nguyên tắc này tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về 
đảng kiểu mới của giai cấp vô sản của V.I.Lênin. 

Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân Việt Nam, tuy có số lượng ít so với dân 
số nhưng có đầy đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất 
nước thực hiện những mục tiêu của cách mạng. Còn các 
giai cấp, tầng lóp khác chịu sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, trỏ thành đồng mỉnh của giai cấp công nhân. Nhưng 
nội dung quy định bản chất giai cấp công nhân không phải 
chỉ là ở số lượng đẳng viên xuất thân từ công nhân mà 


124 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


là ở nền tầng lý luận và tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lênin; mục tiêu của Đảng cần đạt tới là chủ nghĩa 
cộng sản; Đảng tuân thủ một cách nghiêm túc, chặt chẽ 
những nguyên tắc xây dựng đẳng kiểu mới của giai cấp vô 
sản. Hồ Chí Minh phê phán những quan điểm không đúng 
như không đánh giá đúng vai trò to lớn của giai cấp công 
nhân cũng như quan điểm sai trái chỉ chú trọng công nông 
mà không thấy rõ vai trò to lớn của các giai cấp, tầng lớp 
khác. 

Bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công 
nhân nhưng quan niệm Đảng không những là Đẳng của 
giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động 
và của toàn dân tộc có ý nghĩa lớn đối với cách mạng Việt 
Nam. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc cho nên 
nhân dân Việt Nam coi Đẳng Cộng sản Việt Nam là Đảng 
của chính mình. Trong thành phần của mình, ngoài công 
nhân, còn có những người ưu tú trong giai cấp nông dân, 
trí thức và các thành phần khác. Đảng ta cũng đã khẳng 
định rằng, để bảo đảm và tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân, Đảng luôn luôn gắn bó mật thiết với giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong 
tất cả các thời kỳ của cách mạng. Hồ Chí Minh rèn luyện 
Đảng luôn luôn chú trọng tính thống nhất giữa yếu tố giai 
cấp và yếu tố dân tộc. Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt 
nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ các tầng 
lớp nhân dân lao động khác. 


4. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin "làm cốt" 
Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: phải 


125 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin. Khi huấn luyện cho cán bộ cách mạng năm 
1995-1997, Hồ Chí Minh khẳng định: "Đăng muốn vững 
thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải 
hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có 
chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có 
bàn chỉ nam" và Người khẳng định "chủ nghĩa" ấy là chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng chủ 
nghĩa Mác - Lênin; chính chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn 
gốc cơ bản nhất hình thành tư tưởng của Người. Theo Hồ 
Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin thực sự là "mặt trời soi 
sáng" cho con đường cách mạng Việt Nam, là "cái cẩm 
nang thần kỳ" để giải quyết các công việc cho đúng đắn, v.v.. 
Hồ Chí Minh đã ví chủ nghĩa Mác - Lênin như trí khôn 
của con người, như bàn chỉ nam định hướng cho con tàu đi 
là nói lên vai trò cực kỳ quan trọng của lý luận ấy trong 
tất cả các thời kỳ cách mạng. Với ý nghĩa đó, theo Hồ Chí 
Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành "cốt", trở thành 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của 
Đẳng Cộng sản Việt Nam. 

Trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác - 
Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý những điểm sau đây: 

Một là: uiệc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp uới hoàn cảnh uà phù 
hợp uới từng đối tượng. 


Hai là: uiệc uận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn 


1. Sđd. t. 3. tr. 2368. 


126 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


luôn phù hợp uới từng hoàn cảnh. Theo Hồ Chí Minh, vận 
dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải tránh giáo điều, đồng 
thời chống lại việc xa rời các nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Điều này hoàn toàn đúng với căn dặn 
của chính bản thân C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đối với 
những người cộng sản trên thế giới khi các ông cho rằng, 
những quan điểm của các ông chỉ là những phương pháp 
chỉ dẫn hành động trong thực tế. Năm 1994, Hồ Chí Minh 
cũng đã nhận xét: "Mác đã xây dựng học thuyết của mình 
trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? 
Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn 
thể nhân loại...Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung "cơ 
sở lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được", 

Ba là: Trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý 
học tập, kế thừa những hình nghiệm tốt của các đảng cộng 
sản khác, đông thời Đảng ta phải tổng kết bình nghiệm 
của mình để bổ sung chủ nghĩa Móc - Lênin. Chủ nghĩa 
Mác - Lênin là học thuyết nêu lên những vấn đề cơ bản 
nhất, trên cơ sở đó mỗi Đảng vận dụng vào hoàn cảnh, 
điều kiện riêng của mình. Trong quá trình vận dụng đó, 
mỗi đảng lại giải quyết thành công những vấn đề mới, 
tổng kết thành những vấn đề lý luận bổ sung và làm giàu 
thêm nội dung lý luận Mác - Lênin. Chính vì thế mà 
chúng ta thấy chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết 
mở, nó luôn luôn được tiếp nhận, được bổ sung, được nạp 


1. Sđd, t.1, tr. 465. 
137 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Thực tiễn hoạt động 
của Đảng ta cũng cần có sự tổng kết thường xuyên để bổ 
sung vào kho tàng lý luận Mác - Lênin. Đây là thái độ và 
trách nhiệm thường xuyên của Đảng ta. 

Bốn là: Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo uệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chú ý chống giáo 
điều, cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin; chống lại 
những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa 
Mác - Lênin. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng 
theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp 
vô sản 

a) Tộp trung dân chủ 

Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đẳng. Giữa 
"tập trung" và "dân chủ" có mối quan hệ khăng khít với 
nhau, đó là hai vế của một nguyên tắc. Hồ Chí Minh viết 
về mối quan hệ đó như sau: Tập trung trên nền tảng dân 
chủ; Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung) Hoặc, Người viết: 
"Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự 
do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý 
kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền 
lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. 

Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, 
lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyên tự do phục tùng 


HN: 


chân iy"'`. 


1. Sđd, t. 8, tr. 216. 


128 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


b) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 

Hồ Chí Minh giải thích về tập thể lãnh đạo như sau: 
"Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? 

Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều 
kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét 
được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông 
thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. 

Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều 
kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông 
thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. 

Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì 
vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp 
mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi 
sai lầm"!, Về cá nhân phụ trách, Hồ Chí Minh cho rằng: 
"Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch 
định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho 1 người hoặc một 
nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. 
Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. 

Nếu không có cá nhân phụ trách, thì sẽ sinh cái tệ 
người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết 
quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không 
xong"”. 

Đối với việc thực hiện nguyên tắc này trong công tác 
xây dựng Đảng, phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên 
quyền, đồng thời phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm tập 
thể, không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm. 


1,9. Sđad., t. 5, tr. 504, 504-505. 


129 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


Đây là hiện tượng thường thấy trong công tác hàng ngày, 
có khi thành tích thì nhận về cá nhân mình, còn khuyết 
điểm, sai lầm thì đổ lỗi cho tập thể. Không chú ý đến lãnh 
đạo tập thể thì sẽ bị bao biện, độc đoán, chủ quan, đồng 
thời không chú ý đến cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn đến 
bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. 

©) Tự phê bình uà phê bình 

Mục đích của tự phê bình và phê bình là để làm cho 
phần tốt trong mỗi con người nấy nở như hoa mùa xuân, 
làm cho mỗi một tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất dần đi, 
tức là nói đến sự vươn tới chân, thiện, mỹ. Mục đích này 
được quy định bởi tính tất yếu trong quá trình hoạt động 
của Đảng ta. Bởi vì, Đảng là một thực thể của xã hội, 
Đảng bao gồm các tầng lớp xã hội, đội ngũ của Đảng bao 
gồm những người ưu tú. nhưng trong Đảng cũng không 
tránh khỏi những khuyết điểm, không phải mọi người đều 
tốt, mọi việc đều hay, mỗi con người đều có cái thiện và cái 
ác ở trong lòng. Chính vì vậy mà Hồ Chí Minh cho rằng, 
thang thuốc tốt nhất là tự phê bình và phê bình. 

Thái độ, phương pháp tự phê bình và phê bình được Hê 
Chí Minh nêu rõ ở những điểm như: phải tiến hành 
thường xuyên như người ta rửa mặt hằng ngày; phải 
thẳng thắn, chân thành. trung thực, không nể nang. 
không giấu giếm và cũng không thêm bớt khuyết điểm; 
"phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau", 

d) Kỷ luật nghiêm mình, tự giác 

Sức mạnh của một tô chức cộng sản và của mỗi đang 
viên còn bắt nguồn từ ý thức tổ chức ky luật nghiêm minh. 


130 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tự giác. Tính nghiêm minh của kỷ luật Đẳng đòi hỏi tất cả 
mọi tổ chức đảng, tất cả mọi đảng viên đều phải bình đẳng 
trước Điều lệ Đảng, trước pháp luật của Nhà nước, trước 
mọi quyết định của Đảng. Đồng thời, đẳng ta là một tổ 
chức gồm những người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa cho nên tự giác là một yêu cầu bắt 
buộc đối với mọi tổ chức Đảng và đảng viên. Tính nghiêm 
minh, tự giác đòi hỏi ở đảng viên phải gương mâu trong 
cuộc sống, công tác. Ủy tín của Đảng bắt nguồn từ sự 
gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ 
kỷ luật của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể nhân dân. 

đ) Đoàn kết thống nhất trong Đảng 

Sự đoàn kết thống nhất của Đảng phải dựa trên cơ sở lý 
luận của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin; cương lĩnh, điều 
lệ Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng; nghị quyết của tổ 
chức đảng các cấp. Đồng thời, muốn đoàn kết thống nhất 
trong Đảng, phải thực: hành dân chủ rộng rãi ở trong 
Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 
bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, phải 
"sống với nhau có tình, có nghĩa". Có đoàn kết tốt thì mới 
tạo ra cơ sở vững chắc để thống nhất ý chí và hành động, 
làm cho "Đẳng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh chỉ 
như một người". 

6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt 
giữa Đảng với dân 

Vai trò lãnh đạo của Đảng là do dân ủy thác cho. Đảng 
lãnh đạo, dân làm chủ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh nêu lên 
luận điểm nổi tiếng trong bản ?2¿ chúc: Đảng ta phối xứng 


151 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành 
của nhân dân. Hoặc, trước đó, năm 1951, phát biểu tại 
buổi lễ ra mắt Đảng Lao động Việt Nam sau khi kết thúc 
Đại hội II, Hồ Chí Minh nói: Đảng Lao động Việt Nam 
không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, 
không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, 
nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu 
ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân. Đảng sẽ mất 
vai trò lãnh đạo nếu Đẳng xa rời dân, quan liêu, hách dịch 
với dân. 

Hồ Chí Minh nêu lên những yêu cầu về tăng cường mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân: 

Một là, Đẳng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân 
dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kiên 
quyết khắc phục bệnh quan liêu trong tổ chức Đẳng và 
đảng viên. 

Hai là, thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng bằng mọi hình thức: bằng việc tích cực thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đẳng; bằng việc đóng góp 
nhiều ý kiến cho các tổ chức đẳng với tinh thân xây dựng; 
bằng việc giới thiệu những người ưu tú để Đảng xem xét 
kết nạp vào Đảng; bằng việc kiểm tra, kiểm soát tổ chức 
Đẳng và cán bộ, đẳng viên, v.v.. 

Ba là, Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí. Không 
thể có một Đẳng trí tuệ nếu nền dân trí thấp. Vấn đề này 
'Hên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói 
chung và đối với công tác giáo dục - đào tạo nói riêng. 

Bốn là, trong quan hệ với dân, Đảng "không được theo 
đuôi quần chúng". Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm uiệc 


132 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


viết năm 1947, Hồ Chí Minh chia dân ra làm ba hạng: 
hạng hăng hái, hạng vừa vừa, và hạng kém hoặc ba lớp: có 
lớp tiên tiến, có lóp chừng chừng, có lớp lạc hậu. Do vậy, 
Đẳng phải có bản lĩnh vững vàng trong việc xử lý các công 
việc, đưa ra những quyết định đúng đắn vừa nâng cao 
trình độ giác ngộ cách mạng cho nhân dân, để làm cho 
nhiều người chuyển hóa thành "hạng hăng hái", "lớp tiên 
tiến", vừa thực hiện tốt vai trò của mình đối với đất nước. 


7. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn 

Đảng ta đóng vai trò lãnh đạo toàn xã hội và trong thực 
tế mấy chục năm qua đã được nhân dân tin yêu vì "Đảng 
là đạo đức, là văn mỉnh", tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và 
lương tâm của dân tộc. Nhưng Đảng sẽ mất vai trò lãnh 
đạo toàn xã hội và sẽ không được nhân dân tín nhiệm nữa 
nếu Đảng yếu kém, không trong sạch, không vững mạnh. 
Hồ Chí Minh nêu rõ: "Một dân tộc, một đẳng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không 
nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu 
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa 
vào chủ nghĩa cá nhân"!. Do đó, thường xuyên tự đổi mới 
và tự chỉnh đốn bản thân Đăng là một yêu cầu của chính 
sự nghiệp cách mạng trong tất cả các thời kỳ. Đây là quan 
điểm nhất quán của Hồ Chí Minh, là sự quan tâm hàng 
ngày của Người nhằm giáo dục cho toàn Đảng tỉnh thần 
luôn luôn rèn luyện, phấn đấu vì sự tin yêu của nhân dân. 
Trong những lời cuối cùng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, 


1. Sđd, t.12, tr. 557-558. 


133 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Người đã nêu lên những việc phải làm sau khi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là: "Theo ý tôi, việc 
cần phải làm trước tiên iờ chính đốn lại Đảng, làm cho 
mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm 
tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý 
phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc 
to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định 
thắng lợi"!, 

Trong điều kiện Đẳng cầm quyền, việc thường xuyên tự 
đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng càng phải được đặc biệt chú ý, 
nó trở thành một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng 
trên những vấn đề sau đây: 

- Đảng phải luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, phải luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt 
Nam. 

- Đội ngũ đảng viên, cán bộ của Đảng phải là những 
người toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân, phải là những người vừa có đức vừa có tài, những 
người Giàu sang không thể quyến rũ. Nghèo khó không thể 
chuyển lay. Ủy lực không thể khuất phục. Đẳng viên phải 
là người luôn luôn giác ngộ cách mạng, đi đầu trong mọi 
công tác, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", "không 
được vác mặt quan cách mạng", "không phải cứ dán lên 
trán hai chữ cộng sản là dân tin, dân yêu, dân kính, dân 
phục" mà phải bằng hành động thực tế gương mẫu thì dân 


1. Sởd. t.19, tr. 503. 


134 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


mới tin, mới yêu, mới kính, mới phục. Đảng viên phải có 
"Đảng tính", tức là đẳng viên hoạt động trong các tổ chức 
chính quyền. đoàn thể phải thật sự gương mâu để thực 
hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Đảng viên phải là những người suốt đời phấn đấu hy 
sinh cho sự nghiệp của Đảng, của Tổ quốc, đặt quyền lợi 
của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và trước hết. Đảng 
viên phải có "đời tư trong sáng". tức là phải có đạo đức 
cách mạng, có lối sống lành mạnh. 

- Đảng ta phải luôn luôn chú ý đề phòng và khắc phục 
những tiêu cực, thoái hóa, biến chất, luôn luôn giữ gìn 
Đảng trong sạch, vững mạnh. 

- Đảng phải tự vươn lên đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
tình hình và nhiệm vụ mới. Muốn vậy, Đảng phải chú ý 
nâng cao tầm trí tuệ, tầm tư tưởng. nâng cao trình độ về 
mọi mặt. 


II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG 
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 


1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ 
của nhân dân lao động 

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
chú ý khảo cứu lựa chọn ra một kiểu nhà nước mới cho 
Việt Nam để xây dựng sau khi cách mạng giải phóng dân 
tộc theo con đường cách mạng vô sản thành công. Nhà 
nước đó phải đại biểu quyền lợi "cho số đông người" và Hồ 
Chí Minh đã chủ trương xây dựng một Nhà nước công 
nông binh thể hiện trong Chúnh cương uấn tắt của Đảng 
khi thành lập Đảng đầu năm 1930. Trải qua thực tế các 


135 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmtm.edu.vn 


cao trào cách mạng ở Việt Nam, về sau, Hồ Chí Minh chủ 
trương xây dựng ở Việt Nam một nhà nước Dân chủ Cộng 
hòa, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. Trong bài báo Đán uận 
(năm 1949), Hồ Chí Minh khẳng định: Nước £œ là nước 
dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều øì đân. Bao nhiêu quyền 
hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là (rách 
nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công 
uiệc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung 
ương đo đân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã đo dân 
tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân. 

Quan điểm về nhà nước của dân, do dân, vì dân, chúng 
ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở 
những nội dung cơ bản sau đây: 

œ) Nhà nước của dân 

Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập /ấf 
cả mọi quyền lực trong nhà nước 0è trong xã hội đều thuộc 
uề nhân dân. Trong 34 năm làm Chủ tịch nước, Hồ Chí 
Minh đã lãnh đạo soạn thảo hai bản Hiến pháp, đó là 
Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959. Quan điểm 
trên của Người được thể hiện trong các bản Hiến pháp đó. 
Chẳng hạn, Hiến pháp năm 1946 nêu rõ: tất cả quyền 
bính trong nước đều là của toàn thể nhân dân Việt Nam, 
không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, 
tôn giáo; những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ 
đưa ra toàn dân phúc quyết. 

Nhân dân lao động làm chủ Nhà nước thì dân đến một 
hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, củ trì 


136 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và 
quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. Đây thuộc về 
chế độ dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp. 
Quyền làm chủ và đồng thời cũng là quyền kiểm soát của 
nhân dân thể hiện ở chỗ nhân dân có quyền bãi miễn 
những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
nào nếu những đại biểu đó tỏ ra không xứng đáng với sự 
tín nhiệm của nhân dân. 

Hồ Chí Minh đã nêu lên quan điểm đân là chủ và dân 
làm chủ. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân, 
còn dân làm chủ có nghĩa là xác định quyền, nghĩa vụ của 
dân. Trong nhà nước của dân, với ý nghĩa đó, người dân 
được hưởng mọi quyền dân chủ. Bằng thiết chế dân chủ, 
nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của 
dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình 
trong hệ thống quyền lực của xã hội. Quyền lực của nhân 
dân được đặt ở vị trí tối thượng. Điều này có ý nghĩa thực 
tế nhắc nhở những người lãnh đạo, những đại biểu của 
nhân dân làm đúng chức trách và vị thế của mình, không 
phải là đứng trên nhân dân, coi khinh nhân dân, "cậy thế" 
với dân, "quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho 
dân". Một nhà nước như thế là một nhà nước tiến bộ trong 
bước đường phát triển của nhân loại. Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh khai sinh ngày 2-9-1945 
chính là Nhà nước tiến bộ chưa từng có trong lịch sử hàng 
nghìn năm của dân tộc Việt Nam bởi vì Nhà nước đó là 
nhà nước của dân, nhân dân có vai trò quyết định mọi 
công việc của đất nước. 

b) Nhà nước do dân 

Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ. 


137 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Chính vì vậy, Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh nhiệm vụ 
của những người cách mạng là phải làm cho dân hiểu, làm 
cho dân giác ngộ để nâng cao được trách nhiệm làm chủ, 
nâng cao được ý thức trách nhiệm chăm lo xây dựng nhà 
nước của mình. Hồ Chí Minh khẳng định: việc nước là việc 
chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm "ghé vai gánh 
vác một phần". Quyền lợi, quyền hạn bao giờ cũng di đôi 
với trách nhiệm, nghĩa vụ. 

c) Nhà nước uì dân 

Nhà nước vì dân là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng 
của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nhân 
dân, ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác. Đó là 
một nhà nước trong sạch, không có bất kỳ một đặc quyền, 
đặc lợi nào. Trên tỉnh thần đó Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
mọi đường lối, chính sách đều chỉ nhằm đưa lại quyền lợi 
cho dân; việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố gắng làm, 
việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cố gắng tránh. Dân là 
gốc của nước. Hồ Chí Minh luôn luôn tâm niệm: phải làm 
cho dân có ăn, phải làm cho dân có mặc, phải làm cho dân 
có chỗ ở, phải làm cho dân được học hành. Cả cuộc đời Người 
"chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và 
hạnh phúc của qưốc dân". Hồ Chí Minh viết: "khi tôi phải 
ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha 
sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc 
dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi 
gánh việc Chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố 
gắng - cũng vì mục đích đó"', Một Nhà nước vì dân, theo 


1. Sdởd, t.4, tr. 240. 
138 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


quan điểm của Hồ Chí Minh, là từ chủ tịch nước đến công 
chức bình thường đều phải làm công bộc, làm đày tớ cho 
nhân dân chứ không phải "làm quan cách mạng" để "đè 
đầu cưỡi cổ nhân dân" như dưới thời đế quốc thực dân. 
Ngay như chức vụ Chủ tịch nước của mình, Hồ Chí Minh 
cũng quan niệm là do dân ủy £hác cho và như vậy phải 
phục uụ nhân dân, tức là làm đày £ớ cho nhân dân. Hồ Chí 
Minh nói: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh 
phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì 
đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một 
người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt 
trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui... 
Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non 
xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn 
với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì 


mì 


với vòng danh lợi"'. 

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa 
bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và 
tính dân tộc của Nhà nước 

a) Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa 

Nhà nước là một phạm trù lịch sử, nó chỉ ra đời và tồn 
tại khi giai cấp và đấu tranh giai cấp xuất hiện, do đó, nhà 
nước là sản phẩm của một xã hội có giai cấp, nó bao giờ 
cũng mang bản chất một giai cấp nhất định, không có một 
nhà nước nào là phi giai cấp, không có nhà nước đứng trên 
giai cấp. Như vậy không phải lịch sử nhân loại xuất hiện 


1. Sđd, t. 4, tr. 161. 
139 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


là có nhà nước ngay và nhà nước không phải tồn tại mãi 
mãi. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước ta được coi là 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân nhưng bản chất giai cấp 
của Nhà nước ta là bẩn chất giai cấp công nhân. Vì: 

Một là, Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Điều 
này được thể hiện: 

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước giữ 
uững uà tăng cường bản chất giai cấp công nhân. Việc xác 
định bản chất giai cấp công nhân của nhà nước là một vấn 
đề rất cơ bản của Hiến pháp. Lời nói đầu của bản Hiến 
pháp năm 1959 khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước dân 
chủ nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Trong quan điểm cơ bản xây 
dựng một Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, một 
nhà nước thể hiện tính chất nhân dân rộng rãi, Hồ Chí 
Minh vẫn nhấn mạnh nòng cốt của nhân dân là liên minh 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức 
do giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đẳng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

- Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức thích hợp. 
Nói đến phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
là nói đến cách lãnh đạo cho phù hợp với từng thời kỳ. 
Trong thời kỳ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước, đất nước ta 
phải vừa tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm, 
giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, vừa lãnh đạo nhân dân xây 
dựng chế độ mới. Do đó, phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước ta thời kỳ đó không giống với những thời 
kỳ sau này. Song, trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn có những 


140 
Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng chung 
cho các thời kỳ. Đó là: 

* Đảng lãnh đạo bằng đường lối, quan điểm, chủ trương 
để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế 
hoạch. 

* Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng hoạt động của các tổ 
chức đảng và đảng viên của mình trong bộ máy, cơ quan 
nhà nước. 

* Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng công tác kiểm tra. 

Hai là, bản chất giai cấp của Nhà nước ta thể hiện ở 
tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển của 
đất nước. Điều này đã được thể hiện ngay từ khi nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời ngày 2-9-1945 trong 
bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. 

Ba là, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta thể 
hiện ở nguyên tắc tổ chức uà hoạt động cơ bản của nó là 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh rất chú ý đến 
tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động của tất cả bộ máy, 
cơ quan nhà nước, nhấn mạnh đến việc phát huy cao độ 
dân chủ, đồng thời phát huy cao độ tập trung. Nhà nước 
phải tập trung thống nhất quyền lực để tất cả mọi quyền 
lực vào tay nhân dân. 

b) Bản chất giai cấp công nhân thống nhất uới tính nhân 
dân, tính dân tộc 

Hồ Chí Minh là người giải quyết rất thành công mối 
quan hệ giữa các vấn đề giai cấp - dân tộc trong xây dựng 
Nhà nước Việt Nam mới. Hồ Chí Minh đã giải quyết hài 
hòa, thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân, 

141 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


tính dân tộc và được biểu hiện rõ trong những quan điểm 
sau: 

- Nhà nước ta ra đời là bết quả của cuộc đấu tranh lâu 
dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam từ quá 
trình dựng nước uà giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. 
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX dân tộc Việt Nam rơi vào 
khủng hoảng đường lối cách mạng. Trong cuộc đấu tranh 
trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta, tiêu biểu là 
các cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các nhà cách 
mạng tiền bối rất oanh liệt tô thắm cho truyền thống yêu 
nước chống ngoại xâm của dân tộc nhưng độc lập, tự do 
cho dân tộc vẫn chưa trở thành hiện thực. Từ ngày 3-2-1930 
Đảng ta ra đời thì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân với 
đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt 
qua được tất cả các hạn chế và đã lãnh đạo thắng lợi cuộc 
Cách mạng Tháng Tám 1945 đấu tranh giành chính 
quyền, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông Nam châu Á. 

- Tính thống nhất của nó còn biểu hiện ở chỗ Nhà nước 
ta bảo uệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm 
cơ bản. Bản chất của vấn đề này là ở chỗ, Hồ Chí Minh 
khẳng định lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của 

,nhân dân lao động và của toàn dân tộc là một. Nhà nước 
ta không những thể hiện ý chí của glai cấp công nhân mà 
còn thể hiện ý chí của nhân dân và của toàn dân tộc. 


- Trong thực tế, Nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm uụ 
của cả dân tộc giao phó, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành 
các cuộc kháng chiến để bảo uệ nên độc lập, tự do của Tổ 
quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 


142 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


độc lập, dân chủ uà giàu mạnh, góp phần tích cực uòo sự 
phát triển tiến bộ của thế giới. Con đường quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội rồi đi tới chủ nghĩa cộng sản là con đường mà 
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định cũng là sự nghiệp 
của chính Nhà nước ta. 


3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có 
hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

Hồ Chí Minh đã sớm thấy được tầm quan trọng của 
pháp luật trong quản lý xã hội. Điều này thể hiện trong 
bản Yêu sách của nhân dân An Nam do Người ký tên là 
Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxây (Pháp) năm 
1919. Sau này, khi trở thành người đứng đầu Nhà nước 
Việt Nam mới, Hồ Chí Minh càng quan tâm sâu sắc hơn 
việc xây dựng và điều hành nhà nước một cách có hiệu quả 
bằng pháp quyền. Một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh 
mẽ được Hồ Chí Minh chú ý xây dựng thể hiện trên những 
điểm sau đây: 

a) Xây dựng một Nhà nước hợp hiến 

Chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, 
trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Hồ Chí 
Minh đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt 
để lập Quốc hội rồi từ đó lập ra Chính phủ và các cơ quan, 
bộ máy chính thức khác của Nhà nước mới. 

Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành thắng lợi ngày 6-1-1946 
với chế độ phổ thông đầu phiếu và lần đầu tiên trong lịch 
sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam cũng như lần 
đầu tiên ở Đông Nam châu Á, tất cả mọi người dân từ 18 
tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, 


143 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmm.edu.vn 


đảng phái, tôn giáo... đều đi bổ phiếu bầu những đại biểu 
của mình vào trong Quốc hội. Ngày 2 - 3 - 1946, Quốc hội 
Khóa I đã họp Phiên đầu tiên lập ra các tổ chức, bộ máy 
và các chức vụ chính thức của Nhà nước. Hồ Chí Minh 
được bầu làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp đầu tiên. Đây 
chính là Chính phủ có đây đủ giá trị pháp lý để giải quyết 
một cách có hiệu quả những vấn đề đối nội và đối ngoại ở 
nước ta. 

b) Quản lý nhà nước bằng pháp luật uà chú trọng đưa 
pháp luật uào trong cuộc sống 

Quản lý nhà nước là quản lý bằng bộ máy và bằng 
nhiều biện pháp khác nhau nhưng quan trọng nhất là 
quản lý bằng hệ thống luật, trong đó quan trọng bậc nhất 
là Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nước nhà. Các bản 
Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 đã để lại 
dấu ấn đậm nét những quan điểm của Hồ Chí Minh về 
bản chất, thiết chế và hoạt động của Nhà nước mới. Từ 
năm 1919, Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề "thần linh pháp 
quyền" trong đời sống xã hội hiện đại. Có Hiến pháp và 
pháp luật nhưng không đưa được vào trong cuộc sống thì 
xã hội cũng sẽ bị rối loạn. Dân chủ đích thực bao giờ cũng 
đi liền với kỷ cương, phép nước, tức là đi liền với thực thi 
Hiến pháp và pháp luật. Suốt cả thời kỳ giữ trọng trách 
Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo xây dựng 
một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa để bảo đảm quyền làm 
chủ thật sự của nhân dân. Chính bản thân Hồ Chí Minh 
là một tấm gương sáng về sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật. Người tự giác khép mình vào kỷ luật, 
vào việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 


144 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Sống và làm việc theo pháp luật đã trở thành nền nếp. thành 
thói quen, thành lối ứng xử tự nhiên của Hồ Chí Minh. 

"Thần linh pháp quyền" là sức mạnh do con người và vì 
con người. Do vậy, Hồ Chí Minh bao giờ cũng đòi hỏi mọi 
người phải hiểu và tuyệt đối chấp hành pháp luật. bất kể 
người đó giữ cương vị nào. Người cho rằng công tác giáo 
dục pháp luật cho mọi người, đặc biệt cho thế hệ trẻ, trở 
nên cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng một nhà nước 
pháp quyền, bảo đảm mọi quyền và nghĩa vụ công dân 
được thực thi trong cuộc sống. Trong việc thực thi pháp 
luật, có quan hệ rất lớn tới trình độ dân trí của nhân dân, 
vì vậy, Hồ Chí Minh chú trọng tới vấn đề nâng cao dân trí, 
phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân, làm cho 
nhân dân có ý thức chính trị trong việc tham gia công việc 
của chính quyền các cấp. Làm tốt nghĩa vụ công dân cũng 
tức là thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, biết 
thực hành dân chủ. 

©) Tích cực xây dựng đột ngũ cán bộ, công chức của Nhà 
nước đủ đức uà tài 

Để xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, 
vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức được Hồ Chí 
Minh đặc biệt quan tâm. Nói một cách tổng quát nhất về 
yêu cầu đối với đội ngũ này là uừa có đức uừa có tài, trong 
đó đức là gốc; đội ngũ này phải được tổ chức hợp lý, có 
hiệu quả. 

Đi vào những mặt cụ thể, chúng ta thấy Hồ Chí Minh 
nêu lên những yêu cầu sau đây về xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức: 

Một là: Tuyệt đốt trung thành uới cách mạng. Đây là 


145 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmtm.edu.vn 


yêu cầu đầu tiên cần có đối với đội ngũ này. Cán bộ, công 
chức phải là những người kiên cường bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước. Hồ Chí Minh nhấn mạnh 
lòng trung thành đó phải được thể hiện hàng ngày, hàng 
giờ, trong mọi lĩnh vực công tác. 

Hai là: Hăng hái, thành thạo công uiệc, giỏi chuyên 
môn, nghiệp uụ. Chỉ với lòng nhiệt tình không thôi thì chưa 
đủ và cùng lắm chỉ phá được cái xấu, cái cũ mà không xây 
được cái tốt, cái mới. Yêu cầu tối thiểu là đội ngũ này phải 
hiểu biết công việc của mình, biết quản lý Nhà nước, do 
vậy, phải được đào tạo và tự mình phải luôn luôn học hỏi. 
Hồ Chí Minh là người mạnh dạn sử dụng những công chức 
của chế độ cũ phục vụ cho chính quyền cách mạng và 
nhiều người trong số họ đã trở thành những người có công 
lớn đối với chế độ mới, đồng thời Người chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng những cán bộ, công chức mới. Hồ Chí Minh đã 
ký nhiều sắc lệnh về công chức, trong đó có những quy 
định cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ tư pháp. Ngay trong thời 
kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chí Minh đã ký Sắc 
lệnh số 76 ban hành Quy chế công chức nêu rõ công chức 
là người giữ một nhiệm vụ cụ thể trong bộ máy nhà nước 
dưới sự lãnh đạo tối cao của Chính phủ. Sắc lệnh cũng nêu 
lên cách thức và nội dung thi tuyển để bổ nhiệm vào các 
ngạch, bậc hành chính trong bộ máy chính quyền. 

Ba là: Phải có mối liên hệ mật thiết uới nhân dân. Hồ 
Chí Minh luôn luôn chủ trương xây dựng mối quan hệ bền 
chặt giữa đội ngũ cán bộ, công chức với nhân dân. Đội ngũ 
cán bộ, công chức là những người ăn lương từ nguồn ngân 
sách của Nhà nước mà nguồn ngân sách này do dân đóng 


146 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


góp. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi cán bộ, công 
chức không được lãng phí của công; phải sẵn sàng phục vụ 
nhân dân, luôn luôn nêu cao đạo đức cách mạng, sẵn sàng 
hy sinh quyền lợi cá nhân mình cho Tổ quốc, lấy phục vụ 
cho quyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cho 
hoạt động của mình. Đặc biệt, phải chống bệnh tham ô, 
lãng phí, quan liêu, phải luôn luôn gần dân, hiểu dân và vì 
dân. Cán bộ, công chức xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền...đối với nhân dân đều dẫn đến nguy cơ làm suy yếu 
Nhà nước, thậm chí làm biến chất Nhà nước ta. 

Bốn là: Cán bộ, công chức phải là những người dám 
phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất 
là trong những tình huống khó khăn, "thắng không biêu, 
bại không ndn”. Đó là những người có ý thức sẵn sàng làm 
"công bộc", làm "đày tớ" cho dân, những người cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, làm việc với tỉnh thần đây 
sáng tạo. Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, công chức phải luôn 
luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn luôn "có 
chí tiến thủ", luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về 
mọi mặt, học ở trường, học ở trong cuộc sống, trong công 
tác, học ở thầy, học ở bạn; phải thường xuyên tự phê bình 
và phê bình. 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 
trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 

a) Đề phòng uà khắc phục những tiêu cực trong hoạt 
động của Nhà nước 

Xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân không 
bao giờ tách rời với việc làm cho Nhà nước luôn luôn trong 
sạch, vững mạnh. Điều này luôn luôn thường trực trong 

147 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmtm.edu.vn 


tâm trí và hành động của Hồ Chí Minh. Khi nước nhà vừa 
giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ 
cũng như lúc cách mạng chuyển giai đoạn, Hồ Chí Minh 
càng chú ý hơn bao giờ hết đến việc bảo đảm cho sự trong 
sạch. vững mạnh của các cấp chính quyền, bởi vì thường 
những lúc đó cách mạng đứng trước những thử thách rất 
gay gắt. Chỉ một tháng sau khi thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh gửi thư cho ủy ban nhân 
dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng nêu rõ sáu căn bệnh cần 
đề phòng: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu 
ngạo. Người nhắc nhở: "Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng 
đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai 
không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh 
đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm 
lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa 
chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc 
của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà, mà tôi phải nói. 
Chúng ta phải ghi sâu những chữ "công bình, chính trực" 
vào lòng"!, Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh thường đề cập 
đến những tiêu cực sau đây và nhắc nhở mọi người đề 
phòng và khác phục: 

- Đặc quyền, đặc lợi. Xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh đòi hỏi phải tẩy trừ những thói cậy mình là 
người trong cơ quan chính quyền để cửa quyền, hách dịch 
với dân, lạm quyền, đồng thời để vơ vét tiền của, lợi dụng 
chức quyền để làm lợi cho cá nhân mình, làm như thế tức 
là sa vào chủ nghĩa cá nhân. 


1. Sđd, t.4. tr. 58. 


148 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Tham ô, lãng phí, quan liêu. Hồ Chí Minh coi tham ô, 
lãng phí, quan liêu là "giặc nội xâm", "giặc ở trong !ònz", 
thứ giặc nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Người phê bình 
những người "lấy của công dùng vào việc tư, quên cả 
thanh liêm, đạo đức". Quan điểm của Hồ Chí Minh là: 
"Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, 
cũng là bạn đồng mình của thực dân và phong kiến...Tội 
lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám"'. Ngày 
27-11-1946, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ấn định hình 
phạt tội đưa và nhận hối lộ với mức từ 5 năm đến 20 năm 
tù khổ sai và phải nộp phạt gấp đôi số tiển nhận hối lộ. 
Ngày 26-1-1946, Hồ Chí Minh ký lệnh nói rõ tội tham ô, 
trộm cắp của công là tội tử hình. Lãng phí là một căn bệnh 
mà Hồ Chí Minh lên án gay gắt và chính bản thân Người 
là tấm gương sáng trong việc tích cực thực hành chống 
lãng phí trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc, vì 
Người biết quý từng đồng xu, bát gạo do dân đóng góp cho 
hoạt động của bộ máy nhà nước. Lãng phí ở đây được Hồ 
Chí Minh xác định là lãng phí sức lao động, lãng phí thời 
giò, lãng phí tiền của. Liên quan đến bệnh tham ô, bệnh 
lãng phí là bệnh quan liêu, một căn bệnh không những có 
ở cấp Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện mà còn có ở cả 
cấp cơ sở. Hồ Chí Minh phê bình những người và các cơ 
quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công 
việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần 
gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà 
không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ 


1. Sđd, t.6, tr. 490. 
149 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ 
không kiểm tra đến nơi đến chốn... thành thử có mắt mà 
không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà 
không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững...Thế là 
bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham 
ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí 
thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 

- “Tư túng”, "chia rẻ, “hiêu ngạo”. Những hành động 
này gây mất đoàn kết, gây rối cho công tác. Hồ Chí Minh 
kịch liệt lên án tệ kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, 
không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có 
tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. 
Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì 
dòng họ của ai. Trong chính quyền, còn chia rẽ, không biết 
cách làm cho mọi người hòa thuận với nhau, còn có người 
"bênh vực lớp này, chống lại lớp khác". Ngoài cậy thế, có 
người còn kiêu ngạo, "tưởng mình ở trong cơ quan Chính 
phủ là thần thánh rồi...Cử chỉ lúc nào cũng vác mặt quan 
cách mạng", làm mất uy tín của Chính phủ. 

b) Tăng cường pháp luật đi đôi uới đẩy mạnh giáo dục 
đạo đức cách mạng 

Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa 
quản lý xã hội bằng pháp luật với phát huy những truyền 
thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt Nam 
được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong việc 
thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình với cương vị 
là Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh bao giờ cũng thể hiện là 
một người sáng suốt, thống nhất hài hòa giữa lý trí và 
tình cảm, nghiêm khắc, bao dung, nhân ái nhưng không 


150 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


bao che cho những sai lầm, khuyết điểm của bất cứ ai. Kỷ 
cương, phép nước thời nào cũng cần và đều phải được áp 
dụng cho bất cứ ai. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu pháp luật 
phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở 
địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh 
dùng sức mạnh uy tín của mình để cảm hóa những người 
có lỗi lầm, kéo họ đi với cách mạng, giáo dục những người 
mắc khuyết điểm để họ tránh phạm pháp. Dưới ngọn cờ 
đại nghĩa, bao dung của Hồ Chí Minh, nhiều người vốn rất 
mặc cảm với cách mạng đã không "sẩy chân" phạm pháp 
hoặc không đi theo kẻ địch. 


II. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH, XÂY DỰNG 
NHÀ NƯỚC NGANG TẦM NHIỆM VỤ 
CỦA GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


1. Chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức | 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng 
Đảng uê chính trị trước hết đòi hỏi Đẳng ta phải đề ra 
được đường lối cách mạng đúng đắn, đồng thời tổ chức 
thực hiện thắng lợi đường lối đó ở tất cả các cấp, các 
ngành. Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với Đảng 
Cộng sản là sai lầm về đường lối. Ở đây, sai một ly, đi một 
dặm. Cần chống nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa 
không chỉ ở đường lối mà ngay cả trong quá trình thực 
hiện đường lối đó. 

Đường lối của Đảng phải được xây dựng trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng 


1ỗ1 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở từng thời kỳ. Đường lối ấy 
phải dựa vào thực tế, có khả năng thực thi, đáp ứng được 
đòi hỏi của sự phát triển của đất nước. Trong quá trình 
thực hiện đường lối, Đảng phải tổng kết thực tiễn, nắm 
bắt xu thế của thời đại, nắm được sự biến động của tình 
hình trong nước và quốc tế để kịp thời bổ sung, phát triển 
đường lối. Sự kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa là một 
thước đo quan trọng nhất tính đúng đắn của đường lối, 
đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu hóa phải tính đến 
những đặc điểm mới để đưa ra những quyết sách mới 
nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, biến đất 
nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng 
Đảng uê tư tưởng đòi hỏi phải giáo dục, rèn luyện đảng 
viên kiên định lập trường tư tưởng, kiên định con đường 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không hoang 
mang, dao.động trước mọi diễn biến phức tạp, luôn luôn đi 
theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Hồ Chí 
Minh luôn luôn mong muốn Đẳng ta trở thành một khối 
thống nhất về tư tưởng và hành động. Hiện nay, đất nước 
đang đứng trước thử thách nghiệt ngã. Chúng ta đã rửa 
được nỗi nhục mất nước. Hiện nay, nỗi nhục nghèo nàn và 
lạc hậu cũng đang là vấn đề bức xúc cần được giải quyết. 
Trong cuộc chiến đấu gian khổ chống lại những gì cũ kỹ, 
hư hỏng, chống lại nghèo nàn và lạc hậu, thì sự nhất trí về 
tư tưởng để đi đến nhất trí trong hành động càng có ý 
nghĩa quyết định. Lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội 
chủ nghĩa là thước đo lớn nhất đối với việc xây dựng Đảng 
về tư tưởng. 


152 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng 
Đảng uê tổ chức đòi hỏi Đẳng ta phải luôn luôn chú trọng 
kiện toàn các tổ chức của mình, làm cho Đảng có sức 
mạnh vô địch. Đảng mạnh là do tổ chức của Đảng từ 
Trung ương đến cơ sỏ, đến chỉ bộ mạnh. Các tổ chức đảng 
luôn luôn phải trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đẳng viên 
luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, có lối sống lành 
mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng và các 
tiêu cực khác. Những điều căn dặn của Hồ Chí Minh trong 
Di chúc khi nói về Đẳng vẫn còn có giá trị lớn trong công 
tác xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới hiện nay. 

2. Xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của 
giai đoạn cách mạng mới 

a) Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân 
dân 

Quyền làm chủ thật sự của nhân dân chính là một nội 
dung cơ bản trong yêu cầu xây dựng Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước đòi hỏi phải 
chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của 
nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Trong vấn đề này, việc mở rộng đân chủ đi đôi với tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng. 
Chính vì vậy, quyền làm chủ của nhân dân phải được thể 
chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật, đưa Hiến pháp và 
pháp luật vào trong cuộc sống. Cần chú ý đến việc bảo 
đảm cho mọi người được bình đẳng trước pháp luật, xử 
phạt nghiêm minh mọi hành động vi phạm pháp luật, bất 
kể sự vi phạm đó do tập thể hoặc cá nhân nào gây ra. Có 


153 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


như vậy dân mới tin và mới bảo đảm được tính chất nhân 
dân của Nhà nước ta. 

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, 
ngoài vấn đề thực thi nghiêm chỉnh pháp luật, còn cần 
chú ý tới thực hiện những quy tắc dân chủ trong các cộng 
đồng dân cư, tùy theo điều kiện của từng vùng, miễn là 
các quy tắc đó không trái với những quy định của pháp 
luật. Theo đó, cần thực hiện tốt các Quy chế dân chủ ở cơ 
sở đã được Chính phủ ban hành. 

b) Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực này đòi hỏi 
phải chú trọng cải cách và xây dựng, kiện toàn bộ máy 
hành chính nhà nước, bảo đảm một nền hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy, phải đẩy mạnh 
cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, vững 
mạnh, phục vụ đắc lực và có hiệu quả đối với nhân dân. 
Kiên quyết khắc phục quan liêu, hách dịch, cửa quyển, 
gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, bộ máy công kềnh, 
kém hiệu lực, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức sa 
sút phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực thực hành 
nhiệm vụ công chức kém cỏi. 

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện 
nay còn cần chú ý cải cách các thủ tục hành chính; đề cao 
trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu kiện của công 
dân theo đúng những quy định của pháp luật; tiêu chuẩn 
hóa cũng như sắp xếp lại đội ngũ công chức, xây dựng một 
đội ngũ cán bộ, công chức vừa có đức, vừa có tài, tỉnh 
thông chuyên môn, nghiệp vụ. Nguồn lực đội ngũ công chức 


154 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


yếu thì không thể nói đến một nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân, vì dân mạnh được. Do vậy, công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức phải được đặt lên hàng đầu và 
phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm chất lượng. 
Theo đó, hệ thống các trường trong cả nước, nhất là các 
trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề, đặc biệt là 
các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành tư 
pháp phải được đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. 


c) Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối tới 
Nhà nước 

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng tất yếu gắn liền 
với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Đây là trách nhiệm cực kỳ quan trọng của Đảng với tư 
cách là Đảng cầm quyền. Trong giai đoạn hiện nay, vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước thể hiện ở những nội dung 
như: lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, chủ trương 
của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai 
trò quản lý của Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước: lãnh đạo bằng đường lối, bằng 
tổ chức, bộ máy của Đảng trong các cơ quan Nhà nước, 
bằng vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đẳng viên 
hoạt động trong bộ máy nhà nước, bằng công tác kiểm tra, 
Đảng không làm thay công việc quản lý của Nhà nước. 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong hệ thống 
chính trị trên cơ sở bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Nhà nước theo luật định. Bản chất, tính chất của 
Nhà nước ta gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Đảng 


155 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cầm quyền, do đó, đến lượt Đảng, một tiền đề tất yếu được 
đặt ra là sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam chính là yếu tố quyết định cho thành công của 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 


156 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmtm.edu.vn 


CHƯƠNG VI 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HÓA 


I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 


1. Quan điểm về vai trò của đạo đức cách mạng 

Theo Hồ Chí Minh, muốn thực hiện thành công sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa - cuộc cách mạng sâu 
sắc nhất, triệt để nhất, toàn diện nhất, chúng ta phải đem 
hết tinh thần và lực lượng ra phấn đấu; phải tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức cách mạng. 

Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức 
và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đẳng viên. Một 
trong những bài giảng đầu tiên cho lớp thanh niên trí thức 
yêu nước đầu tiên của Việt Nam từ những năm 1920 là 
bài giảng về “£ cách của một người cách mạng”. Đến khi 
viết Di chúc, Người vẫn dành một phần trang trọng để 
bàn về vấn đề đạo đức, yêu cầu mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, Đảng phải 
quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn 
viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". 


157 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Hồ Chí Minh xem xét đạo đức trên cả hai phương diện 
lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, Người để lại cho 
chúng ta một hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện về 
đạo đức. Về thực tiễn, Người luôn coi thực hành đạo đức là 
một mặt không thể thiếu của cán bộ, đảng viên. Cũng như 
V.I. Lênin, Hồ Chí Minh đào tạo các chiến sĩ cách mạng không 
chỉ bằng chiến lược, sách lược mà còn bằng chính tấm 
gương đạo đức trong sáng của mình. 

Khi đánh giá vai trò của đạo đức cách mạng, Hồ Chí 
Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng 
giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người 
viết: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức 
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. 
Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người 
là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, 
không có căn bản, tự mình đã hú hóa, xấu xa thì còn làm 
nổi việc gì". Người so sánh: "Làm cách mạng để cải tạo xã 
hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, 
nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu 
tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới 
gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có 
đạo đúc cách mạng làm nền tẳng, mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". 


1. Sđd, t. 5. tr. 2 
2. Sđd, t. 9. tr. 283. 


158 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


Đạo đức là gốc, là nền tảng vì liên quan tới Đảng cầm 
quyền. Hồ Chí Minh trăn trở với nguy cơ của Đảng cầm 
quyền, đó là sự sai lầm về đường lối và suy thoái về đạo 
đức cách mạng của cán bộ, đẳng viên. Đảng cầm quyền, 
lãnh đạo toàn xã hội, lãnh đạo Nhà nước, nếu cán bộ, đẳng 
viên của Đảng không tu dưỡng về đạo đức cách mạng thì 
mặt trái của quyền lực có thể làm tha hóa con người. Vì 
vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đẳng phải "là đạo đức, là văn 
minh". Người thường nhắc lại ý của Lênin: Đảng Cộng sản 
phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc 
và thời đại. Người nói, cán bộ, đảng viên muốn cho dân 
tin, dân yêu, dân phục thì không phải "viết lên trán chữ 
cộng sản là được quần chúng yêu mến. Quần chúng chỉ 
quý mến những người có tư cách đạo đức". 

Vai trò của đạo đức cách mạng còn thể hiện ở chỗ đó là 
thước đo lòng cao thượng của con người. Theo quan điểm 
của Hồ Chí Minh, mỗi người có công việc, tài năng, vị trí 
khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng 
ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng. 

Là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức không phải một 
chiều phụ thuộc vào tồn tại xã hội, vào những điều kiện 
vật chất kinh tế. Nó có khả năng tác động tích cực trở lại, 
cải biến tôn tại xã hội. Giá trị đạo đức tỉnh thần một khi 
được con người tiếp nhận sẽ biến thành một sức mạnh vật 
chất. 

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, 
thất bại cũng không lùi bước, chán nản...; khi gặp thuận 
lợi và thành công cũng vẫn giữ tỉnh thần khiêm tốn, "lo 


159 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", không kèn cựa về mặt 
hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu 
ngạo, V.V.. 

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, nhưng phải 
nhận thức đức và tài có mối quan hệ mật thiết với nhau. 
Có đức phải có tài, nếu không sẽ không mang lại lợi ích gì 
mà còn có hại cho dân. Mặt khác, phải thấy trong đức có 
tài. Tài càng lớn thì đức phải càng cao, vì đức - tài là 
nhằm phục vụ nhân dân và đưa cách mạng đến thắng lợi. 

2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con 
người Việt Nam trong thời đại mới 

d) Trung uới nước, hiếu uới dân 

| "Trung" và "hiếu" vốn là những khái niệm đạo đức cũ 
chứa đựng nội dung hạn hẹp: "Trung với vua, hiếu với cha 
mẹ", phản ánh bổn phận, trách nhiệm của dân đối với vua, 
con đối với cha mẹ. 

Hồ Chí Minh đưa vào khái niệm cũ một nội dung múi, 
mang tính cách mạng, đó là frung uới nước, hiếu uới dân. 
Đây là chuẩn mực dạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu. 

Từ chỗ trung với vua, hiếu với cha mẹ đến trung với 
nước, hiếu với dân là một cuộc cách mạng trong quan niệm 
về đạo đức. Hồ Chí Minh đã lật ngược quan niệm đạo đức 
cũ, đạo đức Nho giáo, xây dựng đạo đức mới "như người 
hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời". 

Theo quan điểm Hồ Chí Minh. nước là nước của dân và 
dân là người chủ của nước. Vì vậy, "trung với nước, hiếu 


160 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


với dân" là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp dựng nước 
và giữ nước, với con đường đi lên và phát triển của đất 
nước. 

Nội dung chủ yếu của trung với nước là: 

- Trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng và xã 
hội, phải biết đặt lợi ích của Đẳng, của Tổ quốc, của cách 
mạng lên trên hết, trước hết. 

- Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu cách mạng. 

- Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

Nội dung chủ yếu của hiếu với dân là: 

- Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân. 

- Tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến của dân, gắn bó 
mật thiết với dân, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện 
tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. ƒ 

- Chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân. 

b) Cần, biệm, liêm, chính, chí công uô tư. 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những khái 
niệm đạo đức cũ, được Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, đưa 
vào những yêu cầu và nội dung mới. Người chỉ ra rằng: 
phong kiến nêu ra cần, kiệm, liêm, chính nhưng không 
thực hiện; ngày nay, ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho 
cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho 
nước, cho dân. Cần, kiệm. liêm, chính, chí công vô tư là 
một biểu hiện sinh động của phẩm chất "trung với nước 
hiếu với dân". 


161 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai. Kiệm 
là tiết kiệm vật tư, tiền bạc, của cải, thời gian, không xa 
xỉ, không hoang phí. Liêm là trong sạch, không tham lam 
tiền của, địa vị, danh tiếng. Chính là không tà, là thẳng 
thắn, đứng đắn. Các đức tính đó có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau. Cần mà không kiệm giống như một chiếc thùng 
không đáy. Kiệm mà không cần thì lấy gì mà kiệm. Cần, 
kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc 
rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn chỉnh. 

Cần, kiệm. liêm, chính cần thiết đối với tất cả mọi 
người. Hồ Chí Minh viết: 

"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc 
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính 
Thiếu một mùa, thì không thành trời 
Thiếu một phương, thì không thành đất. 
Thiếu một đức, thì không thành người"! 

Cần, kiệm, liêm, chính càng cần thiết đối với cán bộ, 
đảng viên. Bởi vì, nếu cán bộ. đẳng viên mắc sai lầm, 
khuyết điểm thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của 
cách mạng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Mặt khác, 
những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền 
hành. Nếu không giữ đúng cần. kiệm, liêm, chính thì dễ 
trỏ nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. _ 


Cân, kiệm, liêm, chính còn là thước đo sự giàu có về vật 


1. Sđd, t5, tr. 631. 


162 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


chất, vững mạnh về tỉnh thần, sự văn minh tiến bộ của 
một dân tộc. Cần, kiệm, liêm, chính là nền tẳng của đời 
sống mới, nền tang của thi đua yêu nước; là cái cần để làm 
việc, làm người, làn cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, phụng 
sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. 

Chí công vô tư là không nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì 
Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào; là đặt lợi ích của cách mạng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Thực hành chí công 
vô tư cũng có nghĩa là phải kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. 

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là chỉ muốn "mọi 
người vì mình" mà không biết "mình vì mọi người". Nó là 
một thứ giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại 
xâm. Nó là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và thói 
quen truyền thống lạc hậu. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ 
vi trùng rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm, 
như quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, 
lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị, quyền 
hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần 
chúng, độc đoán chuyên quyền... Tóm lại, "chủ nghĩa cá 
nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi 
người chúng ta. Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại. hoặc dịp 
thắng lợi - để ngóc đầu dậy". Chủ nghĩa cá nhân là môi 
nguy hại cho cá nhân con người, cho một đảng và cả dân 
tộc. Hồ Chí Minh viết: "Một dân tộc, một đẳng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dân lớn, không 
nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu 


mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa. nếu sa 
163 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


vào chủ nghĩa cá nhân"'!, Chủ nghĩa cá nhân là một trỏ 
ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của 
cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 

Tuy nhiên, cần có nhận thức đúng đắn đâu là chủ 
nghĩa cá nhân, đâu là lợi ích cá nhân. Hồ Chí Minh cho 
rằng: đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là 
giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có cá tính 
riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của 
gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái 
với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu. Theo quan 
điểm của Hồ Chí Minh, chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa 
thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống của 
riêng mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng 
của mình. 

c) Thương yêu con người 

Xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc 
biệt là từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của các dân tộc, 
Hồ Chí Minh cho rằng, trên đời này có nhiều người, nhiều 
công việc, nhưng có thể chia thành hai hạng người: người 
thiện và người ác, và hai thứ việc: việc chính và việc tà. 
Làm việc chính là người thiện, làm việc tà là người ác. Từ 
đó, Người kết luận: những người bị áp bức, bị bóc lột, 
những người làm điểu thiện thì dù màu da, tiếng nói, 
chủng tộc. tôn giáo có khác nhau. vẫn có thể thực hành 
chữ "bác ái", vần có thể đại đoàn kết, đại hòa hợp, coi 
nhau như anh em một nhà. 


164 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Tình thương yêu con người ở Hồ Chí Minh không chung 
chung, trừu tượng kiểu tôn giáo, mà luôn luôn được nhận 
thức và giải quyết trên lập trường của giai cấp vô sản, 
dành cho các dân tộc và con người bị áp bức, đau khổ. 

Hồ Chí Minh thương yêu con người với một tình cảm 
sâu sắc, vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi thân thương đối 
với từng số phận con người. Hồ Chí Minh luôn sống giữa 
cuộc đời và không có cái gì thuộc về con người đối với Hồ 
Chí Minh lại là xa lạ. Người quan tâm đến tư tưởng, công 
tác, đời sống của từng người, việc ăn, việc mặc, ở, học 
hành, giải trí của mỗi người dân, không quên, không sót 
một ai, từ những người bạn thuở hàn vi, đến những người 
quen mới. Tình thương yêu con người ở Hồ Chí Minh luôn 
gắn liền với hành động cụ thể, phấn đấu vì độc lập của Tổ 
quốc, tự do hạnh phúc cho con người. 

d) Tỉnh thần quốc tế trong sáng, thủy chung 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất, hòa quyện 
giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng. 

Chủ nghĩa quốc tế là một trong những đặc điểm quan 
trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Nó bắt nguồn 
từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 

Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh rộng lớn và sâu sắc. Đó là sự tôn trọng và thương 
yêu tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, chống sự hằn 
thù, bất bình đẳng dân tộc và sự phân biệt chủng tộc. 
Người khẳng định: bốn phương vô sản đều là anh em; giúp 


165 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


bạn là giúp mình; thắng lợi của mình cũng là thắng lợi của 
nhân dân thế giới. Người đã góp phần to lớn, có hiệu quả 
xây đắp tình đoàn kết quốc tế, tạo ra một kiểu quan hệ 
quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo một nền 
văn hóa hòa bình trên thế giới. 

3. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

Nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức phải chú ý tới 
con đường và phương pháp hình thành đạo đức mới, đạo 
đức cách mạng. Đặc điểm và quy luật hình thành tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy một số nguyên tắc cơ bản 
xây dựng đạo đức mới sau đây: 

œ) Nói đi đôi uới làm, phải nêu gương uê đạo đức 

Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng tuyệt vời về nói 
đi đôi với làm. Người quan tâm đặc biệt, hàng đầu tới vấn 
đề đạo đức. Người để lại nhiều bài viết, bài nói về đạo đức 
và quan trọng hơn là Người thực hiện trước hết, nhiều 
nhất những tư tưởng ấy. Ngay trong quá trình chuẩn bị 
thành lập Đảng Cộng sản, bàn về tư cách một người cách 
mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "nói thì phải làm". Người 
còn làm nhiều hơn những điều Người nói, kể cả việc làm 
mà không nói. Mỗi việc làm, mỗi hành vi của Người đều 
tiềm ẩn những tư tưởng đạo đức sáng ngời. Đây là một 
bài học quý giá cho mỗi chúng ta muốn tìm hiểu những 
tầng sâu bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
thì không chỉ dừng lại ở những bài viết, bài nói, mà phải 
khám phá những hành vi đạo đức của Người, nghiên cứu 
những bài nói, bài viết của bạn bè quốc tế, những học trò 
của Người. 
166 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Tại sao nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo 
đức? 

Đạo đức cách mạng là đạo đức luôn được nhận thức và 
giải quyết trên lập trường của giai cấp công nhân, phục vụ 
lợi ích của cách mạng. Điều này phân biệt một cách rạch 
ròi với thói đạo đức giả, đạo đức của giai cấp bóc lột với 
những đặc trưng bản chất là nói nhiều, làm ít, nói mà 
không làm, nói một đằng, làm một nẻo, đem lại lợi ích 
không phải cho quần chúng nhân dân lao động, mà cho 
thiểu số những kẻ bóc lột. 

Nói đi đôi với làm còn nhằm chống thói đạo đức giả. 
Sáu mươi năm qua, từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 thành công đến nay, nơi này, nơi khác, trên những 
mức độ khác nhau ở cán bộ, đẳng viên ta vẫn còn tồn tại 
hiện tượng nói không đi đôi với làm. Điều này sẽ dẫn tới 
nguy cơ làm mất lòng tin của dân đối với Đảng và chế độ 
mới. Ngay từ tháng 10 năm 1945, Hồ Chí Minh đã nói tới 
những kẻ "vác mặt làm quan cách mạng". Sau này, trong 
nhiều lần bàn tới việc cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh, Người chỉ rõ: "Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc 
thì họ theo lối "quan" chủ. Miệng thì nói "phụng sự quần 
chúng", nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, 
trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và 
Chính phủ"'. 

Nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm là một nét đẹp 
của văn hóa phương Đông. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: "Nói 


1. Sđd, t.6, tr. 292-293. 


167 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và 
đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 
diễn văn tuyên truyền"!. Noi theo tấm gương của V.I. Lênin, 
Hồ Chí Minh cũng đào tạo các thế hệ cách mạng người 
Việt Nam không chỉ bằng lý luận cách mạng, mà bằng 
chính tấm gương đạo đức cao cả. 

Theo Hồ Chí Minh hơn bất kỳ một lĩnh vực nào khác, 
trong lĩnh vực đạo đức đặc biệt phải chú trọng "đạo làm 
gương". Làm gương có nhiều cấp độ, phạm vi và hệ quy 
chiếu khác nhau. Ở đâu cũng có người tốt, việc tốt. Giai 
đoạn cách mạng nào cũng cần có nhiều tấm gương. Tùy 
theo nhiệm vụ và tình hình cụ thể mà tấm gương đó được 
biểu hiện ở những mặt nào, trong chiến đấu, lao động, học 
tập, cuộc sống đời thường trong gia đình, ngoài xã hội... 
Việc bồi dưỡng, nêu gương "người tốt, việc tốt" là rất quan 
trọng và cần thiết, không được xem thường. Nhiều giọt 
nước hợp lại mới thành suối, thành sông, thành biển cả. 
Không nhận thức được điều đó là "chỉ thấy ngọn mà quên 
mất gốc". Xây dựng đạo đức mới, nêu gương đạo đức phải 
rất chú trọng tính chất phổ biến, rộng khắp, vững chắc 
của toàn xã hội và những hạt nhân "người tốt, việc tốt" 
tiêu biểu. 

b) Xây đi đôi uới chống, phải tạo thành phong trào 
quần chúng rộng rãi 

Làm cách mạng là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa xây 
và chống. Xây dựng đạo đức mới lại càng phải quan tâm 


1. Sđd, t.1, tr. 263. 
'168 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


điều này. Bởi vì trong Đảng và mỗi con người, vì những lý 
do khác nhau, nên không phải "người người đều tốt, việc 
việc đều hay". "Mỗi con người đều có cái thiện và ác ở 
trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dân 
đi, đó là thái độ của người cách mạng"!. Mặt khác, con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là cuộc đấu tranh lâu dài, 
gian khổ, cuộc chiến đấu khổng lồ. Trong cuộc chiến đấu 
đó, có nhiều kẻ địch nhưng thường có ba loại: chủ nghĩa tư 
bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm; £hói quen uà 
truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to, nó ngấm ngầm 
ngăn trở cách mạng tiến bộ; loại địch thứ ba là chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi 
người chúng ta; nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp 
thắng lợi - để ngóc đầu dậy; nó là bạn đồng mình của hai 
kẻ địch kia. 

Nhận thức như vậy để thấy rằng "đạo đức cách mạng là 
vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm dấu 
tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi 
đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được 
nhiệm vụ cách mạng"?. Đối với từng người, Hồ Chí Minh 
yêu cầu trước hết phải đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong 
mình, không hiếu danh, không kiêu ngạo, ít lòng tham 
muốn về vật chất, vị công vong tư... 


Chống và xử lý nghiêm là nhằm xây. đi liền với xây và 


1. Hồ Chí Minh: Toàn táp. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2002. 
t.12, tr. 7ã8. 
2. Sdd, t.9. tr. 287. 


169 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


muốn xây thì phải chống. Mục đích cuối cùng là xây dựng 
con người có đạo đức và nền đạo đức mới Việt Nam. Vì 
vậy, phải xác định đây là nhiệm vụ chủ yếu và lâu dài. 

Xây là giáo dục những phẩm chất đạo đức mới, đạo đức 
cách mạng cho con người Việt Nam trong thời đại mới theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Tất nhiên, giáo dục đạo đức phải 
phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, giai cấp, tầng lớp và 
trong từng môi trường khác nhau. Đồng thời, phải chú ý 
tới hoàn cảnh, nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng. Xa rời 
thực tiễn và khư khư giữ lấy những nội dung cũ khi thực 
tiễn đã vượt qua đều không phù hợp với quan điểm xây 
dựng đạo đức của Hồ Chí Minh. 

Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm. Trước hết mỗi 
người và tổ chức phải có ý thức tự giác trau đồi đạo đức 
cách mạng. Bản thân sự tự giác cũng là phẩm chất đạo 
đức quý đối với từng người và tổ chức. Điều này càng cần 
thiết và có ý nghĩa to lớn đối với Đảng và mỗi cán bộ, đảng 
viên. Bởi vì: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của 
mình là một Đẳng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận 
khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có 
khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, 
rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là 
một Đẳng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"!. 

Xây đi đôi với chống trên cơ sở tự giáo dục, đồng thời 
phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Điều này 
thuộc quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì chủ 
nghĩa xã hội là công trình tập thể của quần chúng nhân dân 


1. Sđd, t.5, tr. 261. 


170 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đăng. Trong D¿ chúc, Hồ 
Chí Minh cũng viết rõ điều này: Để chống lại những gì đã 
cũ kỹ, hư hỏng và tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. cần 
phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, 
dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã 
luôn phát động phong trào quần chúng rộng rãi và đem lại 
những hiệu quả thiết thực. Đó là phong trào thi đua tăng 
gia sản xuất thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu; cuộc vận động "3 xây, 3 chống": nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế - tài chính, cải 
tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 

e) Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 

Tu dưỡng đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc và văn hóa phương Đông. Hồ Chí Minh đã nói về ưu 
điểm của Khổng Tử là "vấn đề tu dưỡng đạo đức cá nhân". 
Quan điểm của Khổng Tử là "chính tâm, tu thân". Có "tu 
thân" mới làm được những việc lớn khác như "trị quốc. 
bình thiên hạ". Hồ Chí Minh nói: "Chúng ta phải nhớ câu 
"Chính tâm, tu thân" để "trị quốc bình thiên hạ". Chính 
tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ 
gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của 
mỗi người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư 
tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con 
người mới không phải là một việc dễ dàng... Dù khó khăn 


gian khổ, nhưng muốn cải tạo thì nhất định thành công"'. 


1. Sđd. t.7, tr. 148. 


171 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Đạo đức cách mạng, đạo đức mới khác đạo đức cũ ở chỗ 
nó gắn với thực tiễn cách mạng và phục vụ cách mạng, 
phục vụ nhân dân. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ 
suốt đời phải như công việc rửa mặt hàng ngày là một 
trong những yêu cầu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Hồ 
Chí Minh viết: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời 
sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày 
mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng 
sáng, vàng càng luyện càng trong. 

Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau đồi đạo đức cách 
mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và giải phóng loài người"'. Vì vậy, Người đòi 
hồi "gian nan rèn luyện mới thành công". "Kiên trì và 
nhãn nại... Không nao núng tỉnh thần". 

Cái ác luôn ẩn nấp trong mỗi người. Vì vậy, không được 
sao nhãng việc tu dưỡng, mà phải rèn luyện suốt đời. bền 
bỉ. Đặc biệt trong thời kỳ hòa bình, khi con người đã có ít 
quyền hạn, nếu không ý thức sâu sắc điều này, dễ bị tha 
hóa, biến chất. Hồ Chí Minh so sánh: "Tư tưởng cộng sản 
với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cổ dại. Lúa phải chăm 
bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần 
chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn 
luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì 
cũng như cỏ đại, sinh sôi, nảy nở rất dễ". Nếu không chú 
ý điều này, sa vào chủ nghĩa cá nhân thì có thể ngày hôm 


1. Sdởd. t.9. tr. 2398. 
3.Sdởd. t.9. tư. 448. 


172 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


qua có công với cách mạng, nhưng ngày hôm nay lại có tội 
với nhân dân. 

Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem lại 
hạnh phúc, tự do cho con người, đó là đạo đức của những 
con người được giải phóng. Vì vậy, tu dưỡng đạo đức phải 
gắn liền với hoạt động thực tiễn, trên tỉnh thần tự giác, tự 
nguyện, dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người. 
Chỉ có như vậy thì việc tu dưỡng mởi có kết quả trong mọi 
môi trường, mọi mối quan hệ, mọi địa bàn, mọi hoàn cảnh. 


II TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH 


1. Con người là vốn quý nhất - nhân tố quyết định 
thắng lợi của cách mạng 

a) Nhận thức uề con người 

Tư tưởng nhân văn là trào lưu tư tưởng bàn tới eon 
người. Mỗi thời đại, mỗi giai cấp có sự nhìn nhận khác 
nhau về con người. 

Khác với một số quan niệm chưa đúng đắn về nhân dân 
lao động, về con người tôn giáo, v.v.. Hồ Chí Minh đề cập 
con người cụ thể, lịch sử; không có con người chung chung, 
trừu tượng phi nguồn gốc lịch sử hay con người kiểu tôn 
giáo. _ 

Hồ Chí Minh thường nói tới con Lạc cháu Hồng, Người 
đã có sự cảm nhận thiêng liêng về hai tiếng "đồng bào". 
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và qua hoạt 
động thực tiên, Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm "người 
bản xứ bị bóc lột". "người mất nước", "người da đen", 
"người cùng khổ", "người vô sản"... 

173 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, từ khi 
về nước lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền 
cách mạng, Hồ Chí Minh lại dùng đến khái niệm "đồng 
bào", "quốc dân"... Khi miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, Người dùng thêm nhiều khái niệm như "công nhân", 
"nông dân", "trí thức", "lao động chân tay", "lao động trí 
óc", "người chủ xã hội"... 

Từ thập kỷ bốn mươi của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh bàn 
đến chữ "người" với nhiều nghĩa và phạm vi khác nhau. 
Nghĩa hẹp: gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa 
rộng: đồng bào cả nước. Rộng nữa: cả loài người. 

Tất nhiên, Hồ Chí Minh cũng có bàn tới khái niệm "con 
người" theo nghĩa chung trong một số trường hợp như 
"phẩm giá con người", "giải phóng con người". Nhưng ở 
những trường hợp đó đều được nhận thức trong một bối 
cảnh cụ thể và thông thường đặt những khái niệm đó 
trong một mạch tư duy chung. Phần lớn, Người xem xét 
con người trong các mối quan hệ xã hội, trong các quan hệ 
giai cấp; theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp; trong khối 
thống nhất của cộng đồng dân tộc và quan hệ quốc tế. 
Cách tiếp cận cơ bản nhất của Người thống nhất lập 
trường giai cấp và lập trường dân tộc. 

b) Thương yêu, quý trọng con người 

Con người ở đây là đồng bào đồng chí, là người Việt 
Nam yêu nước, là già, trẻ, gái, trai, miền xuôi, miền 
ngược... 


Hồ Chí Minh thương yêu những người nô lệ mất nước, 
những người cùng khổ, giai cấp vô sản bị bóc lột, những 


174 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


thanh niên chết vô ích ở Việt Nam dù họ là da trắng, da 
đen, người Pháp hay người Mỹ. Bởi vì "máu nào cũng là 
máu; người nào cũng là người". Những dòng máu đó đều 
quý như nhau. 

Tấm lòng yêu thương con người của Hồ Chí Minh khác 
lòng từ bi của Phật, lòng nhân ái của Chúa Giêsu cả về đối 
tượng và cơ sở khoa học. Về đối tượng, Hồ Chí Minh 
thương yêu con người đang sống thực ở trên trần gian này. 
Về cơ sở khoa học, Người đã chỉ ra được nguồn gốc mọi sự 
đau khổ của những con người nô lệ, mất nước, của những 
người lao động làm thuê, đó là chủ nghĩa thực dân, đế 
quốc tàn bạo; là ách áp bức bóc lột giai cấp mà công nhân, 
nông dân phải chịu đựng. Từ đó, Hồ Chí Minh chỉ ra con 
đường cách mạng, con đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Luôn thương yêu con người, nên Hồ Chí Minh luôn 
khát khao hòa bình, một nền hòa bình thật sự, trong độc 
lập, tự do. Trước cách mạng, trong kháng chiến, Hồ Chí 
Minh luôn có thái độ nghiêm túc, thận trọng đối với vấn 
đề khởi nghĩa, tranh thủ khả năng phát triển hòa bình để 
hạn chế sự đổ máu cho nhân dần ta và nhân dân các nước. 
Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người chủ 
trương chủ yếu sử dụng bạo lực chính trị. Đó là cuộc cách 
mạng ít đổ máu nhất. Sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí 
Minh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để 
tránh cuộc chiến tranh Việt - Pháp. Nhưng khi bọn thực 
dân hiếu chiến quyết gây ra chiến tranh để buộc dân ta 
sống kiếp đời nô lệ, mất nước thì Hồ Chí Minh kêu gọi cả 


175 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


dân tộc đứng lên chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì nền hòa bình và phẩm giá của nhân loại tiến bộ. 

Hồ Chí Minh coi sinh mạng con người là quý giá nhất. 
Theo Người, "không có một trận đánh đẫm máu nào là 
"đẹp" cả, mặc dù thắng lớn. Người quý trọng sức dân, của 
dân; trọng người tài, đức, trân trọng "người tốt, việc tốt" 
dù rất nhỏ". Người trân trọng từng ý kiến của dân, lắng 
nghe dân, học hỏi dân, bàn bạc với dân, tự phê bình trước 
dân, trả lời ý kiến của dân, tôn trọng và chấp hành 
nghiêm minh pháp luật. 

Lòng thương yêu con người ở Hồ Chí Minh theo tỉnh 
thần làm cho nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn 
toàn tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học 
hành, chữa bệnh... Đó là triết lý nhân văn hành động: ở 
đời và làm người thì phải yêu nước, thương dân, thương 
nhân loại bị đau khổ, áp bức và đấu tranh nhằm đem lại 
hạnh phúc, tự do cho con người. 

e) Tin uào sức mạnh, phẩm giá uà tính sáng tạo của con 
người 

Ở Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, thương dân, thương 
nhân loại bị đau khổ, áp bức mang một nội dung mới, 
chứa đựng một ý nghĩa cách mạng thực sự sâu sắc. Đó 
hoàn toàn không phải là lòng thương kiểu tôn giáo, hay 
lòng thương của "bề trên" nhìn xuống, "chăn dắt", "cứu 
tình" dân. Ngược lại, vì sống giữa lòng dân, hiểu rõ dân 
tình, dân tâm, dân ý, nên Người có lòng tin mãnh liệt vào 
sức mạnh và tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhân 
dân. Năm 1921, Hồ Chí Minh đã có những quan điểm khác 
hẳn với nhiều suy nghĩ lúc bấy giờ. Người viết: "Bị đầu độc 
176 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cả về tỉnh thần lẫn thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm, 
người ta có thể tưởng rằng cái bẫy người ấy cứ mãi mãi bị 
dùng làm đồ để tế cái ông thần tư bản, rằng bầy người đó 
không sống nữa, không suy nghĩ nữa và là vô dụng trong 
việc cải tạo xã hội. Không: người Đông Dương không chết, 
người Đông Dương uẫn sống, sống mãi mãi... Đằng sau sự 
phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì 
đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê 
gớm, khi thời cơ đến"', 

Theo Hồ Chí Minh, "trong bầu trời không gì quý bằng 
nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng 
đoàn kết của nhân dân". Vì vậy, "vô luận việc gì, đều do 
người làm ra và từ nhỏ đến ío, từ gần đến xa, đều thế cả". 
Người cho rằng: "việc dễ mấy không có nhân dân cũng 
chịu, việc khó mấy có dân liệu cũng xong". Nhân dân là 
người sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tỉnh thần. 

Dân ta có tài năng, trí tuệ và sáng tạo, họ biết "giải 
quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đây đủ, 
mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi 
không ra"$. Đặc biệt là lòng sốt sắng, hăng hái của dân để 
thực hiện con đường cách mạng. Hồ Chí Minh có niềm tin 
vững chắc rằng với tinh thần quật cường và lực lượng vô 
tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của 
nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể 
thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi. 


1. Sđd, t.1, tr. 28. 
2. Sdd, t.5, tr. 241. 
3. Sđd, t.5, tr. 295. 


17? 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmm.edu.vn 


2. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
cách mạng 

đ) Con người là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng 

Mục tiêu cách mạng của Hồ Chí Minh là giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, thực hiện độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Khi đất nước còn nô lệ, lầm than thì mục tiêu trước hết, 
trên hết là giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc. Sau 
khi chính quyền đã về tay nhân dân, thì mục tiêu ăn, mặc, 
ở, đi lại, học hành, chữa bệnh lại được ưu tiên hơn. Bởi vì, 
Người cho rằng, nếu nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì; vì 
vậy, chúng ta phải thực hiện ngay: làm cho dân có ăn, làm 
cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được 
học hành. Trong D¿ chúc, Người viết: "Đầu tiên là công 
việc đối với con người". 

Khẳng định con người là mục tiêu của sự nghiệp cách 
mạng thì một điều quan trọng là mọi chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, Chính phủ đều vì lợi ích chính 
đáng của con người. Có thể đó là lợi ích lâu dài, lợi ích 
trước mắt; lợi ích cả dân tộc và lợi ích của bộ phận, giai 
cấp, tầng lớp và cá nhân. 

b) Con người là động lực của cách mạng 

Con người là động lực của cách mạng được nhìn nhận 
trên phạm vi cả nước, toàn thể đồng bào, song trước hết là 
ở giai cấp công nhân và nông dân. Điều này có ý nghĩa to 
lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


180 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


Không phải mọi con người đều trở thành động lực, mà 
phải là những con người được thức tỉnh, giác ngộ, giáo 
dục, định hướng và tổ chức. Họ phải có trí tuệ và bản lĩnh, 
văn hóa, đạo đức, được nuôi dưỡng trên nền truyền thống 
lịch sử và văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam... 

Con người là động lực chỉ có thể thực hiện được khi 
hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo. Vì vậy, vai trò của Đảng 
cách mạng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tẳng tư 
tưởng là vô cùng quan trọng. Qua các phong trào cách 
mạng của quần chúng, Đẳng sẽ nhân sức mạnh của con 
người lên gấp bội. 

Trong khi nhận thức sâu sắc, đây đủ vai trò động lực 
của con người thì phải thấy mối quan hệ biện chứng giữa 
con người - mục tiêu và con người - động lực. Càng chăm 
lo cho con người - mục tiêu tốt bao nhiêu thì sẽ phát huy 
con người - động lực tốt bấy nhiêu. Ngược lại, tăng cường 
được sức mạnh của con người - động lực thì sẽ nhanh 
chóng đạt được mục tiêu cách mạng. 


3. Xây dựng con người là chiến lược hàng đầu của 
cách mạng 

Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa của chiến lược xây dựng 
con người mới. Trên cơ sở khẳng định con người vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, Hồ Chí Minh rất 
quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, đào tạo, rèn luyện con 
người. Người nói tới "lợi ích trăm năm"và mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là những quan điểm mang tầm vóc 
chiến lược, cơ bản lâu dài, nhưng cũng rất cấp bách. 


181 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


Như vậy, con người phải được đặt vào vị trí trung tâm 
của sự phát triển. Nó vừa nằm trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước với nghĩa rộng, vừa nằm 
trong chiến lược giáo dục - đào tạo theo nghĩa hẹp. 

Người khẳng định: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. 

Con người xã hội chủ nghĩa đương nhiên phải do chủ 
nghĩa xã hội tạo ra. Nhưng ở đây trên con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội thì "trước hết cần có những con người xã 
hội chủ nghĩa". Điều này cần được hiểu là ngay từ đầu 
phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng con người có những phẩm 
chất cơ bản, tiêu biểu cho con người xã hội chủ nghĩa, 
làm gương, lôi cuốn xã hội. Công việc này là một quá 
trình lâu đài không ngừng hoàn thiện, nâng cao và thuộc 
về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, cá nhân 
mỗi người. 

Mỗi bước xây dựng những con người như vậy là một nấc 
thang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là mối quan hệ biện 
chứng giữa "xây dựng chủ nghĩa xã hội" và "con người xã 
hội chủ nghĩa". 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ 
nghĩa có hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau. Một là kế 
thừa những giá trị tốt đẹp của con người truyền thống 
(Việt Nam và phương Đông). Hai là hình thành những 
phẩm chất mới như: có tư tưởng xã hội chủ nghĩa; có 
đạo đức cách mạng; có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ; 
có tác phong xã hội chủ nghĩa; có lòng nhân ái, vị tha, 
độ lượng. 


182 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


Hồ Chí Minh quan niệm”Vì /ợi ích mười năm thỉ phải 
trông cây, uì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. 

Để "trồng người", có nhiều biện pháp. nhưng giáo dục - 
đào tạo là biện pháp quan trọng bậc nhất. Bởi vì giáo dục 
tốt sẽ tạo ra tính thiện, đem lại tương lai tươi sáng cho thế 
hệ trẻ. Ngược lại giáo dục tôi sẽ ảnh hưởng xấu tới thế hệ 
trẻ. Hô Chí Minh nói về vai trò của giáo dục: Một dân tộc 
dốt là một dân tộc yếu; dốt thì dại, dại thì hèn... Cho nên 
phải chống giặc dốt cũng như chống giặc đói, giặc ngoại 
xâm, giặc nội xâm. 

Nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện, cả 
đức, trí, thể, mỹ, phải đặt đạo đức, lý tưởng và tình cảm 
cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu. Hai 
mặt đức, tài thống nhất với nhau, không tách rời nhau, 
trong đó "đức" là gốc, là nền tảng cho tài năng phát triển. 
Phải kết hợp giữa nhận thức và hành động, lời nói với việc 
làm... Có như vậy mới có thể "học để làm người". 

"Trồng người" là công việc "trăm năm", không thể 
nóng vội "một sớm một chiều", không phải làm một lúc là 
xong, cũng không phải tùy tiện, đến đâu hay đó. Nhận 
thức và giải quyết vấn đề này có ý nghĩa thường trực, 
bền bỉ trong suốt cuộc đời mỗi con người, trong suốt thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy không được coi 
nhẹ, sao nhãng sự nghiệp giáo dục. Theo tỉnh thần của 
V.IL Lênin: "Học, học nữa, học mãi" và của Khổng Tủ: 
"Học không biết chán, dạy không biết mỏi", Hồ Chí Minh 
cho rằng: "Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn 
phải học". 


183 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 


1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về 
văn hóa 
ga) Quan điểm uê uị trí, uai trò của oăn hóa 


Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO ghi nhận là Anh 
hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, nhà uăn hóa kiệt 
xuất. Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh 
đã nghĩ tới một xã hội mới tự do, hạnh phúc, không có áp 
bức, bóc lột, bất công. Trên cơ sở truyền thống tốt đẹp của 
nền văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, Hồ 
Chí Minh đã tiếp thu, chắt lọc tỉnh hoa văn hóa phương 
Đông, phương Tây, văn hóa mácxít, từng bước xây dựng lý 
luận văn hóa. Tháng 8-1943, khi còn trong nhà tù của 
Tưởng Giới Thạch, lần đầu tiên Hồ Chí Minh nêu ra một 
định nghĩa uề uăn hóa: 

"Vì lẽ sinh tổn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, 
đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ 
thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, 
ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và 
phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của 
mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà 
loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu 
đời sống và đòi hỏi của sự sinh tổn"!, 


1. Sdd, t.3, tr. 431. 


184 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm. edu.vn 


Người còn dự định xây dựng nền văn hóa dân tộc với 
năm điểm lớn: 

"1, Xây dựng tâm lý: tỉnh thần độc lập tự cường 

2. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho 
quần chúng. 

3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến 
phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 

4. Xây dựng chính trị: đân quyền 

5. Xây dựng kinh tế". 

Khái niệm trên cho thấy: Văn hóa được hiểu theo nghĩa 
rộng nhất, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tỉnh 
thần do con người sáng tạo ra; văn hóa là động lực giúp 
con người sinh tổn; văn hóa là mục dích cuộc sống loài 
người; xây dựng văn hóa dân tộc phải toàn diện, đặt xây 
dựng "tỉnh thần độc lập tự cường" lên hàng đầu. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, uăn hóa 
được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tỉnh thần của xã 
hội, là thuộc uê biến trúc thượng tầng. Văn hóa có mối 
quan hệ mật thiết với kinh tế, chính trị, xã hội, tạo thành 
bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và được nhận thức 
như sau: 

- Văn hóa quan trọng ngang bình tế, chính trị, xã hội. 

- Chính trị, xã hội có được giải phóng thì uăn hóa mới 
được giải phóng. Chính trị giải phóng mở đường cho uăn 
hóa phút triển. 

Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô 
lệ, bị đàn áp, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, không thể phát 


185 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


triển. Theo Hồ Chí Minh, phải tiến hành cách mạng chính 
trị trước mà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng 
giải phóng dân tộc để giành chính quyền, giải phóng chính 
trị, giải phóng xã hội, từ đó giải phóng văn hóa, mở đường 
cho văn hóa phát triển. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã 
được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng 
mỉnh là hoàn toàn đúng đắn. 

- Xây dựng kinh tế để tạo điều biện cho uiệc xây dựng 
uà phát triển uăn hóa. 

Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng, là 
nền tảng của việc xây dựng văn hóa, xây dựng kiến trúc 
thượng tầng. Người cho rằng, "cơ sở hạ tầng xã hội có kiến 
thiết rồi, văn hóa mới biến thiết được và có đủ điều kiện 
phát triển được". Như vậy, vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi 
trước một bước. Tục ngữ có cầu "có thực mới vực được đạo" 
cũng theo nghĩa như vậy. Trong xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa 
xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa... để nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta" (H 
Chí Minh không bao.giờ nói phát triển văn hóa trước 
kinh tế). 

- Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không 
thể đứng ngoài, mà phải ở trong hình tế uà chính trị. Văn 
hóa phải phục 0ụ nhiệm uụ chính trị, thúc đẩy xây dựng 
uà phát triển hinh tế. 

Tuy "kinh tế có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết 
được", nhưng điều đó không có nghĩa là vàn hóa "thụ động" 


186 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình phát 
triển. Văn hóa có tính tích cực chủ động, đóng vai trò 
to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một 
động lực. 

"Vàn hóa ở trong chính trị" tức văn hóa phải tham gia 
vào nhiệm vụ chính trị, tham gia cách mạng, kháng chiến 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh nêu rõ: "Văn 
hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa uăn hóa”, hoặc 
đường lối kháng chiến toàn diện, thì đua trên mọi lĩnh 
vực,... là với ý nghĩa như vậy. Theo đó, một phong trào văn 
hóa cách mạng, văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi 
động, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp kháng 
chiến kiến quốc. 

"Văn hóa ở trong kinh tế" tức là văn hóa phải phục vụ, 
thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế. 

"Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị" cũng có nghĩa là 
chính trị và kinh tế phải có £ính uăn hóa. Đây là một dòi 
hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. Làm chính trị, làm 
kinh tế... phải có văn hóa. 

b) Quan điểm uê tính chất của nền uăn hóa mới 

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, 
Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc xây dựng nền văn hóa 
mới, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của 
cách mạng. Như vậy, nền văn hóa mới ra đời gắn liền với 
nước Việt Nam mới. Trước đó ở nước ta là nền văn hóa nô 
dịch của thực đân phong kiến, làm đồi trụy con người. Đặc 
điểm chung nhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân, đế 


187 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


quốc, của dốt nát, đói nghèo, bệnh tật đè nặng lên cuộc 
sống của nhân dân ta. Văn hóa mới là phải giáo dục nhân 
dân ta tỉnh thần cần, kiệm, liêm, chính, tự do tín ngưỡng, 
không hút thuốc phiện; chống giặc dốt... 

Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, nền văn hóa 
mới là nền văn hóa dân chủ mới, đồng thời là nền văn hóa 
kháng chiến. Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc - 
khoa học - đại chúng. 

Tính chất dân tộc (hay còn gọi là đặc tính dân tộc, cốt 
cách dân tộc) là cái "cốt", cái tỉnh túy bên trong rất đặc 
trưng của nền văn hóa dân tộc. Nó phân biệt, không nhầm 
lẫn với văn hóa của các dân tộc khác. Nó là "căn cước" của 
một dân tộc. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất 
biến", mà nó có sự phát triển, bổ sung những tỉnh túy múi. 

Tính chất khoa học của nền văn hóa phải thuận với 
trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại: hòa bình, độc lập 
dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. Nền văn hóa mới phải 
phục vụ trào lưu đó. Muốn vậy, tính khoa học phải thể 
hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng, nền tảng kinh tế phải 
khoa học, hiện đại. Đội ngũ những người làm công tác văn 
hóa phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học tiên tiến; phải có 
chiến lược văn hóa, xây dựng lý luận văn hóa mang tầm 
thời đại. 

Tính chất đại chúng của nền văn hóa là phục vụ nhân 
dân, phù hợp với nguyện vọng nhân dân, đậm đà tính nhân 
văn. Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng. 

Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đầu 
Hồ Chí Minh nói tính chất nền văn hóa mới phải "xã hội 
188 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


chủ nghĩa uê nội dung uà dân tộc uề hình thức". Từ Đại 
hội III (tháng 9-1960), Người có bước phát triển trong tư 
duy lý luận khi khẳng định nền văn hóa mới là nền văn 
hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa uàè tính chất dân tộc. 

Nội dung xã hội chủ nghĩa là thể hiện tính tiên tiến, 
tiến bộ, khoa học, hiện đại, biết tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại; phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại 
mới. 

Tính chất dân tộc của nền văn hóa là biết giữ gìn, kế 
thừa, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc, phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù 
hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. 

e) Quan điểm uê chức năng của uăn hóa 

Chức năng của văn hóa mới rất phong phú, đa dạng. Hồ 
Chí Minh cho rằng, văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau 
đây: 

Một là, bôi dưỡng tư tưởng đúng đắn uà tình cảm cao 
đẹp. 

Văn hóa thuộc đời sống tỉnh thần của xã hội. Tư tưởng 
và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tỉnh thần 
của xã hội và con người. Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, văn 
hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức 
năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn 
và tình cảm cao đẹp cho con người, đồng thời loại bỏ 
những tư tưởng sai lầm, tình cảm thấp hèn. Tư tưởng và 
tình cảm rất phong phú, nhưng phải đặc biệt quan tâm tới 
những tư tưởng và tình cảm chỉ phối đời sống tỉnh thần 
của mỗi con người và cả dân tộc. 


189 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. Hồ Chí Minh 
khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự 
chủ, tự cường, độc lập, tự do; phải làm cho quốc dân "có 
tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi 
ích riêng". Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. Một khi con người đã 
phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì 
không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng. 

Tình cảm lớn, theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, 
thương dân, thương nhân loại bị đau khổ, áp bức. Đó là 
tính trung thực, thẳng thắn, thủy chung; đề cao cái chân, 
cái thiện, cái mỹ... Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối 
quan hệ: với gia đình, quê hương, dân tộc, nhân loại, với 
bạn bè, đồng chí, quan hệ thầy trò... 

Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. 
Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn; 
tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn, làm cho con 
người ngày càng hoàn thiện. Văn hóa còn góp phần xây 
đắp niềm tin cho con người, tin ở bản chất khoa học và 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tin vào nhân dân, 
tin vào tiền đồ của cách mạng. 

Hai là, nâng cao dân trí. 

Văn hóa luôn gắn với dân trí. Không có văn hóa không 
có dân trí. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang, 
phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài. 

Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết 
đọc, biết viết. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác 
nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa... Từng bước nâng cao 


190 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm. edu.vn 


trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học - kỹ 
thuật, thực tiễn Việt Nam và thế giới... Đó là quá trình bổ 
sung kiến thức mới, làm cho mọi người không chỉ là 
chuyển biến dân trí mà còn nâng cao dân trí, điều mà khi 
chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được. 

Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng 
cao dân trí có điểm chung và riêng, nhưng tất cả đều 
nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội; biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước có văn 
hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc'. Mục tiêu đó hiện 
nay Đẳng ta chỉ rõ vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh". 

Ba là, bôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những 
phong cách, lối sống lành mạnh, luôn hướng con người 
Uuươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn 
thiện bản thân mình. 

Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người. 
Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm 
chất cao đẹp. Đó có thể là phẩm chất chính trị, phẩm chất 
đạo đức, phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ. 

Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt 
Nam trong thời đại mới: cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh 
vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà 
giáo, phẩm chất thầy thuốc... 

Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức, 


1. Xem Sởd, t.8, tr. 494. 
191 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


chính trị của cán bộ, đẳng viên. Bởi vì, nếu không có 
những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành 
hiện thực. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong 
cách, tức là lối sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự của 
con người. Phẩm chất và phong cách thường gắn bó với 
nhau, và chỉ khi nào con người có phẩm chất tốt đẹp, 
phong cách lành mạnh thì mới thúc đẩy sự nghiệp cách 
mạng ởi lên. 

Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó, tự 
bản thân con người rèn luyện chưa đủ, mà hoạt động văn 
hóa đóng chức năng rất quan trọng. Văn hóa phải tham 
gia chống được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, 
chống sự lạm dụng quyền lực, tham quyền cố vị dẫn tới sự 
tha hóa con người. Văn hóa giúp cho con người phân biệt 
cái tốt với cái xấu, cái lạc hậu và cái tiến bộ... Từ đó văn 
hóa hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực của 
văn hóa 

œ) Văn hóa giáo dục 

Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến (kinh 
viện, xa thực tế, coi sách của thánh hiển là đỉnh cao của 
tri thức...) và nền giáo dục thực dân (ngu dân, đồi bại, xảo 
trá, nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). 

Người quan tâm xây dựng nền giáo dục mới của nước 
Việt Nam độc lập. Nền giáo dục này được hình thành từ 
những năm hai mươi, thực sự ra đời từ Cách mạng Tháng 
Tám thành công và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc. Hồ Chí Minh xác định, xây dựng nền giáo dục 


192 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


mới là một nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, vì nó 
góp phần làm cho dân tộc ta xứng đáng với nước Việt Nam 
độc lập. Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh 
thống nhất nước nhà. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục: 

- Mục tiêu của uăn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức 
năng của văn hóa bằng giáo dục: Dạy và học để bồi dưỡng 
lý tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp; mở mang dân trí; 
bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp cho con 
người. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội. Học 
để làm việc, làm người, làm cán bộ. Giáo dục nhằm đào 
tạo lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng, 
làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. 

- Cdi cách giáo dục bao gồm xây dựng chương trình, nội 
dung dạy và học hợp lý, phù hợp với các giai đoạn cách 
mạng. Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hóa, chính 
trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, lao động... 
Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Học 
chính trị là học chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Cách học phải sáng tạo, 
không giáo điều. Học để nắm các quan điểm có tính 
nguyên tắc, phương pháp luận. Học khoa học kỹ thuật để 
đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới, thời đại của cách mạng 
khoa học - công nghệ đang phát triển như vũ bão. 

- Phương châm, phương pháp giáo dục: 

Phương châm bao gồm: học đi đôi với hành, lý luận liên 
hệ với thực tế; học tập kết hợp với lao động; phối hợp nhà 


193 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


trường - gia đình - xã hội; thực hiện dân chủ, bình đẳng 
trong giáo dục; học suốt đời. Coi trọng việc tự học, tự đào 
tạo và đào tạo lại. Học ở mọi lúc, mọi nơi, học mọi người. 

Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào 
mục tiêu giáo dục. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy 
phải phù hợp với lứa tuổi: dạy từ dễ đến khó; kết hợp học 
tập với vui chơi có ích, lành mạnh; giáo dục phải dùng 
phương pháp nêu gương; giáo dục phải gắn liền với thi 
đua. 

- Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo uiên vì không có giáo 
viên thì không có giáo dục. Phải xây dựng đội ngũ giáo 
viên có phẩm chất yêu nghề; phải có đạo đức cách mạng; 
phải yên tâm công tác, đoàn kết; phải giỏi về chuyên môn, 
thuần thục về phương pháp. Người đi giáo dục cũng phải 
được giáo dục, phải học thêm mãi, học không bao giờ đủ, 
còn sống còn phải học. 

b) Văn hóa uăn nghệ 

Văn nghệ được hiểu là văn học và nghệ thuật, biểu hiện 
tập trung nhất của nền văn hóa, là đỉnh cao của đời sống 
tỉnh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. Hồ Chí Minh 
là người khai sinh nền văn nghệ cách mạng và có nhiều 
cống hiến to lớn, sáng tạo cho nền văn nghệ nước nhà. Sau 
đây là một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn 
hóa văn nghệ: 

- Văn nghệ là một mặt trận, uăn nghệ sĩ là chiến sĩ, tác 
phẩm uăn nghệ là uũ khí sắc bén trong đấu tranh cách 
mạng, trong xây dựng xã hội mới, con người mới. 

Văn nghệ là mặt trận được hiểu nó là một bộ phận của 
194 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cách mạng, là văn nghệ cách mạng. "Mặt trận" là thể hiện 
tính chất cam go, quyết liệt. Cho nên tác phẩm văn nghệ 
và ngòi bút của các văn nghệ sĩ phải là vũ khí sắc bén, là 
"phò chính trừ tà", là vạch trần, tố cáo tội ác, âm mưu của 
lực lượng thù địch đầu độc văn hóa; về chiêu bài "công lý", 
"dân chủ"... Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh, định 
hướng, cổ vũ tỉnh thần đấu tranh, tổ chức lực lượng, động 
viên dân chúng phấn khởi, tin tưởng thực hiện thắng lợi 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Có chính quyền, tính chất mặt trận của văn nghệ vẫn 
không giảm, mà lại tăng lên, nặng nề hơn. Bởi vì, xây 
dựng nền văn nghệ cách mạng là nhiệm vụ chủ yếu, lâu 
dài. Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến, đấu 
tranh thống nhất nước nhà, vừa xây dựng xã hội mới, con 
người mới. Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đúng 
đắn theo quan điểm của Đẳng, bóc trần những thói hư tật 
xấu như tham ô, nhũng lạm, lãng phí, quan liêu... là 
những lực cần trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Mặt trận những người làm công tác văn nghệ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ "xây" và "chống", sẽ góp 
phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi. 

Văn nghệ sĩ là chiến sĩ, vì vậy, cần có lập trường vững, 
tư tưởng đúng đắn, đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân 
dân và Tổ quốc lên trên hết. Họ phải nâng cao trình độ 
chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đặc biệt phải có phẩm chất, 
bản lĩnh, tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tỉnh 
thần phục vụ cuộc sống, phục vụ nhân dân ngày càng tốt 
hơn. 


185 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


- Phải gắn uới thực tiên của đời sống nhân dân. 

Thực tiễn đời sống nhân dân là những nguồn nhựa 
sống của văn hóa văn nghệ. Đời sống lao động, chiến đấu, 
sinh hoạt, xây dựng... của nhân dân là chất liệu không bao 
giờ cạn, là sinh khí vô tận cho văn nghệ sáng tác. Văn 
nghệ sĩ có quyền hư cấu, song phải xuất phát và trở về với 
cuộc sống thực tại của con người, cái chân thật của sinh 
hoạt. Muốn làm được điều đó, phải "từ quần chúng ra, trở 
lại nơi quần chúng"; phải "liên hệ và đi sâu vào đời sống 
của nhân dân" để hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng, tình 
cảm của quần chúng. Quần chúng là những người làm ra 
lịch sử, sáng tạo ra của cải vật chất và tỉnh thần. Họ là 
những người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực, 
khách quan, chính xác. Nhân dân là người hưởng thụ các 
giá trị tỉnh thần. 

- Phải có những tác phẩm xứng đáng uới dân tộc uà thời 
đại. 

Đây là một khía cạnh phần ánh văn nghệ phục vụ quần 
chúng. Muốn phục vụ tốt quần chúng thì phải nâng cao 
chất lượng nội dung và hình thức của tác phẩm. Bởi vì 
quần chúng cần những tác phẩm hay, chân thật, hùng 
hồn, tạo cho họ sự đam mê, chuyển biến trong tư tưởng, 
tình cảm, tâm hồn. Nội dung cần chân thực và phong phú; 
hình thức phải trong sáng, vui tươi, tức là phải tạo nên 
một tác phẩm hay. Tác phẩm hay là tác phẩm cần diễn 
đạt uừa đủ những điều đáng nói, ai đọc cũng hiểu được, và 
đọc xong phải suy ngâm và thấy có bổ ích. 


Tác phẩm văn hóa, văn nghệ hay là tác phẩm phản ánh 


196 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


được những giá trị truyền thống của dân tộc, mang được 
hơi thở của thời đại; vừa phải ca ngợi cái chân thật người 
tốt, việc tốt, vừa phải phê phán cái giả, cái ác, cái sai. 
Những tác phẩm như vậy vừa làm gương mẫu cho các thế 
hệ hôm nay, vừa giáo dục nhắc nhở con cháu đời sau. Tác 
phẩm văn nghệ phải phong phú, đa dạng về thể loại, 
không thể đơn điệu, nghèo nàn. Chính món ăn tỉnh thần 
phong phú đó cũng sẽ mở ra con đường sáng tạo mới cho 
văn nghệ s1. 

c) Văn hóa đời sống 

Xây dựng đời sống văn hóa mới được Hồ Chí Minh chỉ 
ra ngay sau khi mới giành được chính quyền, rồi nhanh 
chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi, tạo 
động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. 

Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với ba nội 
dung: đợo đức mới, lõi sống mới, nếp sống mới, trong đó 
đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. Bởi vì, có dựa trên 
nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống mới, nếp 
sống mới, và đạo đức mới lại được thể hiện trong lối sống 
và nếp sống. 

- Đạo đức mới: Thực hành đời sống mới trước hết là 
thực hành đạo đức cách mạng. 

- Lối sống mới: Lối sống mới là lối sống có lý tưởng, có 
đạo đức; kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
và tỉnh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh, 
tiên tiến. Hoạt động của con người gồm: ăn, mặc, ở, đi lại, 
làm việc. Tính uăn hóa ở đây là biết cách ăn, cách mặc, 
cách ở... Con người văn hóa trong lối sống là phải có một 


197 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


phong cách sống khiêm tốn, giản dị. chừng mực, điều độ, 
ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, quý thời gian, ít lòng ham 
muốn về vật chất, về chức quyền, danh lợi. Trong quan hệ 
với nhân dân, bạn bè, đồng chí thì cởi mở, chân tình, ân 
cần, tế nhị; giàu lòng thương yêu, quý trọng con người; đối 
với mình thì nghiêm, đối với người thì khoan dung, độ 
lượng. 

Sửa đổi cách làm việc là phải có tác phong quần chúng, 
tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa học. Điều này 
đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo. Hồ Chí 
Minh yêu cầu ở đội ngũ cán bộ phải có phong cách sống, 
phong cách làm việc hợp lòng dân. 

- Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn 
minh) là xây dựng những thói quen và phong tục tập quán 
tốt đẹp, kế thừa và phát triển được những thuần phong 
mỹ tục lâu đời của dân tộc. Tất nhiên không phải cái gì cũ 
là bỏ hết, cái gì cũng làm mới. Cũ mà xấu thì bỏ. Cũ mà 
không xấu nhưng phiền phức thì sửa đổi. Cũ mà tốt thì 
phát triển thêm. Mới mà hay thì phải làm. Phải bổ sung, 
xây dựng thuần phong mỹ tục trong các vấn đề vệ sinh, 
giỗ tết, ma chay, cưới hỏi...; đồng thời phải chống các hủ 
tục như cờ bạc, hút xách... 

Xây dựng nếp sống mới rất khó khăn, phức tạp, vì thói 
quen rất khó sửa đổi, nó có sức ỳ cần trở ta. Thực tế cho 
thấy, cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu; cái xấu mà 
quen, người ta có thể cho là thường. Vì vậy, quá trình đổi 
mới nếp sống phải rất cẩn thận, chịu khó, lâu dài, không 
thể dùng cách trấn áp thô bạo đối với cái cũ, lạc hậu. Phải 
tuyên truyền, giải thích một cách hăng hái, bền gan, chịu 


198 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


khó, cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng,... Phải dùng biện 
pháp nêu gương: người nêu gương, nhà làm gương, làng 
làm gương. Nói đi đôi với làm, nếu không, tuyên truyền 
giáo dục, xây dựng nếp sống mới khó đạt kết quả. 

Tóm lại, xây dựng văn hóa đời sống chung cho cả xã hội, 
phải bắt đầu từ từng người, từng gia đình. 


IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HÓA VÀO VIỆC 
XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM MỚI HIỆN NAY 


1. Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đạo đức, lối sống 

- Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Thế giới quan và phương pháp luận luôn thống nhất với 
nhau. Các quy luật, nguyên lý, quan điểm trong chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa thế 
giới quan vừa có ý nghĩa phương pháp luận. Trong Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, Đảng ta xác định: "Tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế 
giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 
giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tỉnh thần xã hội"". 

Vì vậy, quá trình xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa phải coi trọng nhiệm vụ trang bị, giáo dục thế giới 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
hỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 10. 


199 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


quan cách mạng và phương pháp luận khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Có như vậy, con người mới có được 
công cụ để nhận thức và hoạt động thực tiễn, giải thích, 
cải tạo và làm chủ thế giới. Thực chất đó chính là những 
nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng, và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Nắm vững phương pháp luận biện chứng duy vật giúp 
cho con người khi xem xét sự vật, hiện tượng khách quan 
một cách đúng đắn, tránh cho ta mắc phải bệnh chủ quan 
duy ý chí tùy tiện trong hoạt động thực tiễn. Yêu cầu khi 
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, cần nhận thức đó là một 
hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề 
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cần 
vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác 
hàng ngày của mỗi tổ chức và cá nhân. 

- Nêu cao tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý 
chí uươn lên trong lao động, học tập, bảo uệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 

Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: dân ta có một lòng 
nông nàn yêu nước. Đó là sức mạnh vô địch để chiến thắng 
lũ cướp nước và lũ bán nước. Con người Việt Nam mới 
phải nuôi dưỡng được tỉnh thần yêu nước. Chủ nghĩa yêu 
nước là giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt 
Nam. Trước hết phải nhận thức sâu sắc chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống Việt Nam với những nội dung cơ bản: 
Yêu quê hương, xứ sở, xóm làng; gắn bó và cố kết cộng 
đồng, hướng về dân, lấy dân làm gốc; tự hào lịch sử và văn 


200 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


hóa ông cha; ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; ý 
thức sâu sắc về độc lập dân tộc. 

Đảng ta nhấn mạnh: "Đi vào kinh tế thị trường, hiện 
đại hóa đất nước mà xa rời những giá trị truyền thống sẽ 
làm mất bản sắc dân tộc, đánh mất bản thân mình, trở 
thành cái bóng mờ của người khác, của dân tộc khác". 

Hiện nay, yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội là một; kết 
hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; đồng thời biết 
tiếp thu có chọn lọc những tư tưởng tiên tiến của thời đại. 
Trong xây dựng đất nước hiện nay, yêu nước đồng nghĩa 
với sự vươn lên khắc phục nghèo nàn lạc hậu, có ý chí, 
vươn lên thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

- Biết giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm, danh 
dự. 

Phải luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đạo 
đức cách mạng là gốc; đức gắn với tài; trong đức có tài, 
trong tài có đức; tài càng cao, đức càng phải lớn. Chỉ có 
như vậy mới phục vụ được nhiệm vụ chính trị, mới đưa sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi. 

Nâng cao trí tuệ trước hết phải nắm vững và vận dụng 
đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
những thành tựu của thời đại và thế giới vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới 
đạt hiệu quả cao. “ 

Giữ gìn đạo đức trong tình hình mới trước hết phải 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VII, lưu hành nội bộ, tháng 2-1993. tr. 6. 


201 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


quán triệt tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Phải thấy được mối quan hệ giữa đạo đức với kinh tế, 
trong đó có quan điểm phát triển kinh tế là điều kiện thiết 
yếu, là cơ sở để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển 
văn hóa, đạo đức. Con người có đạo đức, có văn hóa lại là 
động lực để phát triển kinh tế. Phải thấy được đặc điểm 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay vừa có hội nhập, hợp tác vừa có đấu 
tranh. Biết phát huy, vận dụng mặt tích cực và đề phòng, 
hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Xây dựng đạo 
đức mới trong tình hình hiện nay là biết khai thác mặt 
tích cực, đấu tranh kiên quyết loại bổ mặt tiêu cực; phải 
chống khát vọng làm giàu bằng mọi cách, tâm lý chạy theo 
đồng tiền, lấy đồng tiền làm giá trị cao nhất; chạy theo 
quyền lực với thói ích kỷ, dối trá, lừa lọc, xu nịnh... 


2. Học tập và vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh 

Xây dựng một xã hội nhân văn theo quan điểm tư 
tưởng Hồ Chí Minh là phải bảo đảm công bằng xã hội, 
trong đó có sự quan tâm tới lợi ích của cá nhân, tập thể và 
cộng đồng; bảo đảm bình đẳng của các thành phần kinh tế 
trên cơ sở khẳng định vị trí chủ đạo của nền kinh tế nhà 
nước. Muốn vậy, tất cả đều phải được thể chế hóa bằng 
pháp luật và công bằng xã hội cũng phải được bảo đâm 
bằng pháp luật. 

Tư tưởng nhân văn cách mạng, xét đến cùng, là phấn 
đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ của 
con người, dân tộc và nhân loại. Nói cách khác, tất cả ì 


202 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


con người, do con người. Hồ Chí Minh thường nói tới "văn 
minh thắng bạo tàn". Văn minh ở đây được hiểu cả trình 
độ phát triển của đời sống tỉnh thần và trình độ phát triển 
của khoa học - kỹ thuật. Xã hội văn minh là xã hội có 
những con người nhân văn, tức là những con người phát 
triển toàn diện cả đức, cả tài; cả lý trí và tình cảm cách 
mạng; có lòng nhân ái và khoan dung. Muốn thế, phải coi 
trọng và phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo. Bởi vì 
giáo dục - đào tạo (gia đình, nhà trường, xã hội) góp phần 
tích cực nhất trong việc hình thành, phát triển và hoàn 
thiện nhân cách con người mới. 

3. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
về văn hóa 

Nhiệm vụ hàng đầu. trong quá trình xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách 
mạng mới với những nội dung sau: 

- Có tỉnh thân yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa 
đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân 
dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

- Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. 

- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần, kiệm, 
trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, 
quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi 
trường sinh thái. 

- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ 


203 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia 
đình, tập thể và xã hội. 

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ 
chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực!. 

Bảo tổn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, tiếp 
thu tỉnh hoa và góp phần làm phong phú thêm nền văn 
hóa của nhân loại trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc 
tế. Phải nhận thức giao lưu, hội nhập là một xu thế tất 
yếu khách quan hiện nay, nhưng chứa đựng trong đó cả 
mặt tích cực và tiêu cực. Mở rộng giao lưu, hội nhập trên 
cơ sở lấy bản sắc dân tộc làm nền tảng. Cần nhìn nhận 
văn hóa trong mối quan hệ với phát triển. 

Phải đấu tranh chống sự xâm nhập của những yếu tố 
phản uăn hóa. Chống khuynh hướng hòa tan giá trị, áp 
đặt giá trị văn hóa ngoại lai, từng bước hủy hoại nhân 
cách con người, đầu độc nhân dân, trước hết là lớp trẻ. 


1. Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ năm 
Ban Cháp hành Trung ương khoa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà 
Nội, 1998, tr. 58-59. 


204 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


CHƯƠNG VII 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG 
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 


I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 


Đẳng ta xác định: lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tẳng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động. Việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh phải được đặt vào trong một bối cảnh nhất định, 
nhất là thời kỳ hiện nay, thời kỳ đang có sự biến đổi 
nhanh chóng và phức tạp, bao gồm cả những thách thức 
và cơ hội cho cách mạng nước ta. 

1. Đặc điểm của tình hình thế giới 

a) Cuộc cách mạng khoa học uà công nghệ tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ 

Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ. Giai đoạn phát triển 
hiện nay của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ biểu 
hiện trên những nét chủ yếu sau đây: 


- Thực tế cuộc cách mạng này càng khẳng định tính 


205 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


đúng đắn của C.Mác trong việc dự báo rằng, đến lúc nào 
đó khoa học sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trong giai 
đoạn hiện nay có những bước tiến nhảy vọt trong nhiều 
lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
Điều đó đang hướng nhân loại bước vào nền văn miỉnh trí 
tuệ với hai đặc trưng cơ bản là "xã hội thông tin" và "kinh 
tế tri thức". Với xã hội thông tin và kinh tế tri thức, thế 
mạnh tương đối về nguồn lao động giản đơn hoặc tay nghề 
thấp đã mất ý nghĩa, lợi thế thuộc về những quốc gia có 
lực lượng lao động được đào tạo đáp ứng được sự đòi hỏi 
của khoa học và công nghệ; sản phẩm được tạo ra ngày 
càng phản ánh sự kết tỉnh từ "chất xám", từ trí tuệ chứ 
không phải chủ yếu từ cơ bắp. 

- Giai đoạn phát triển hiện nay của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ tạo ra cơ sở cũng như thúc đẩy 
nhanh hơn, tạo lực mạnh hơn cho quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế - vốn là một xu thế khách quan trên thế giới. Toàn 
cầu hóa hiện nay có hai mặt, vừa tích cực, vừa tiêu cực. 
Mặt tích cực thể hiện chủ yếu là tạo ra cơ hội (tất nhiên là 
không như nhau) cho tất cä các nước tiến nhanh hơn trên 
con đường phát triển của mình nếu biết tận dụng thời cơ 
trong giao lưu, hợp tác quốc tế, đi tắt, đón đầu, phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và của thời đại. Mặt 
tiêu cực thể hiện chủ yếu ở chỗ, hiện nay toàn cầu hóa 
đang bị các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, các tập đoàn 
tư bản tài chính cũng như các tập đoàn kinh tế xuyên 
quốc gia thao túng. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng, 
hiện nay toàn cầu hóa mang tính chất tư bản chủ nghĩa. 


206 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Trên con đường phát triển của các quốc gia - dân tộc, 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã và đang tạo ra 
sự liên kết, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, ở 
nhiều cấp độ (khu vực, toàn cầu, song phương, đa phương, 
đa dạng). Quá trình liên kết, hợp tác này thực chất là một 
cuộc cạnh tranh để tổn tại và phát triển, cho nên đó cũng 
là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh. 

b) Tình hình chính trị trên thế giới có sự thay đổi lớn 

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nhất là sau chiến 
tranh thế giới thứ hai hệ thống xã hội chủ nghĩa hình 
thành trở thành một nhân tố ảnh hưởng lón nhất cho sự 
phát triển của thế giới. Hiện nay, tình hình chính trị thế 
giới có nhiều thay đổi: 

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế gặp khó khăn lớn. Đây 
không phải bắt nguồn từ học thuyết Mác - Lênin mà là từ 
nhiều nguyên nhân, trong đó có sai lầm trong việc vận 
dụng học thuyết đó. Cục diện chính trị thế giới có nhiều 
biến động lớn, nhất là từ cuối những năm 80 đầu những 
năm 90 của thế kỷ XX. 

- Cuộc "chiến tranh lạnh" đã kết thúc nhưng nền hòa 
bình thế giới lại đứng trước thách thức lớn. Đó là những 
cuộc chiến tranh cục bộ, những cuộc xung đột sắc tộc, tôn 
giáo, các thế lực khủng bố quốc tế gây ra những cuộc 
khủng bố đẫm máu. Đó là những âm mưu và hành động 
của các thế lực phản động can thiệp thô bạo đối với độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhiều nước trên thế 
giới bất chấp các chế định hành xử của luật pháp quốc tế 
cũng như các nguyên tắc của Liên hợp quốc. 


207 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Chủ nghĩa tư bản tiếp tục có sự điều chỉnh để phát 
triển. Trong tình hình hiện nay, các nước tư bản sử dụng 
được ngày càng tốt hơn, nhanh hơn các thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ. Đồng thời với quá trình đó, 
chủ nghĩa tư bản vẫn tiếp tục có những khó khăn do không 
thể khắc phục được những mâu thuẫn vốn,có trước đây. 

- Các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương là những khu vực phát triển 
năng động của thế giới song đang tiềm ẩn những biến cố 
khó lường, những yếu tố gây mất ổn định. Việt Nam nằm 
trong những khu vực này cho nên không thể không chịu 
sự tác động đó. 

- Thế giới hiện nay đang diễn ra cả hai tình hình tưởng 
như mâu thuẫn nhau nhưng nó lại thống nhất trong một 
chỉnh thể. Đó là đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp 
diễn ra gay gắt và phức tạp với nhiều hình thức, đồng thời 
thế giới cũng đang diễn ra một quá trình hợp tác trong xu 
thế toàn cầu hóa. Vừa hợp tác vừa đấu tranh, luôn luôn 
phải cạnh tranh để tôn tại và phát triển trong xu thế toàn 
cầu hóa, khu vực hóa là nét chủ đạo của tình hình thế giới 
hiện nay. 

2. Bối cảnh trong nước 

Đại hội VỊ của Đảng (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi 
mới toàn diện đất nước. Việt Nam chính thức bước vào 
thời kỳ đổi mới. Việt Nam kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đi theo con đường mà Hồ 
Chí Minh đã lựa chọn. Thực hiện đường lối đổi mới đất 
nước ở Việt Nam có những đặc điểm chủ yếu sau đây: 


208 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Một là: đất nước đã thu được những thành tựu cơ bản. 

Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh khếc liệt 
để lại hậu quả nặng nề; các thế lực phản động chống phá 
quyết liệt nhằm phủ nhận thành quả cách mạng Việt 
Nam khiến đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế-xã 
hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất 
nước ta đã vượt qua được những thử thách đó, đã thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, bước vào thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Việt Nam dang chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế, mở cửa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy 
của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển. 

Trong những năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước 
tiếp tục phát triển với nhịp độ cao so với các nước khác 
trong khu vực. Tình hình chính trị của đất nước luôn luôn 
giữ được ổn định. Tình hình xã hội có tiến bộ. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải 
thiện. Vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao 
trên trường quốc tế. Thế và lực của đất nước ta mạnh lên 
rất nhiều so với những năm trước đổi mới cho phép nước 
ta tiếp tục phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ ngoại 
lực để phát triển nhanh và bền vững, trước mắt phấn đấu 
đến năm 2020 về eơø bản làm cho Việt Nam trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nguồn lực con 


209 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được 
hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế tiếp tục được nâng cao. 


Hai là: Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn uà thách 
thức lớn đan xen nhau. 

Sự nghiệp đổi mới của nước ta trong những năm tới, có 
cơ hội lớn để phát triển của đất nước. Đó là lợi thế so sánh 
để phát triển do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố nội lực là 
hết sức quan trọng. Những cơ hội tạo cho đất nước ta có 
thể đi tắt, đón đầu, tiếp thu nhanh những thành tựu của 
cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới. Thực hiện 
đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh, quan hệ đối ngoại rộng 
mở và tăng cường hợp tác quốc tế theo phương châm độc 
lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác các bên 
đều có lợi trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản 
của mỗi quốc gia-dân tộc là độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Mặt khác, chúng ta rút ra được 
nhiều bài học từ cả những thành công và yếu kém của gần 
hai chục năm tiến hành sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh sự 
nghiệp cách mạng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thành tựu và thời cơ đã 
cho phép nước ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa Việt 
Nam trở thành một nước công nghiệp, tiếp tục ưu tiên 
phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ 
sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát 
huy hơn nữa nội lực. Đồng thời Đảng và Nhà nước ta 


210 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.Ïlrc-tmm.edu.vn 


tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững; 
tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng 
bước cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải 
thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với 
tăng cường an ninh quốc phòng. 

Tuy vậy, chúng ta cũng đang đứng trước những thách 
thức, nguy cơ hay những khó khăn lớn trên con đường 
phát triển của đất nước. Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng đã chỉ ra 
vẫn còn tôn tại. Các nguy cơ đó diễn biến phức tạp, đan 
xen và tác động lẫn nhau, chúng ta không thể xem nhẹ 
nguy cơ nào. Trong tình hình thế giới hiện nay, phát triển 
nhanh và bền vững là một thách thức lón. Nếu nước ta 
không tận dụng cơ hội hiện nay để phát triển nhanh, 
thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu thì cơ hội sẽ bị bỏ lỡ. 
Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa phải được đề phòng 
không những ở việc xây dựng và thông qua cương lĩnh, 
đường lối, chủ trương, nghị quyết, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước mà còn ở trong quá trình thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế-xã hội. Nạn tham nhũng, tệ quan liêu cũng 
như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên đã và đang 
cản trở việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, gây bất bình và làm 
giảm niềm tin trong nhân dân. Các thế lực phản động 
không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu "diễn biến 
hòa bình", chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 


211 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


II. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CÓ Ý NGHĨA 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỔI VỚI VIỆC VẬN DỤNG 
VÀ PHÁT TRIÊN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


Để vận dụng có kết quả và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chúng ta cần nắm vững một số quan điểm cơ bản 
sau đây: 

1. Lý luận gắn liền với thực tiễn 

Hồ Chí Minh là người rất chú trọng gắn lý luận với 
thực tiễn. Người cho rằng: "Lý luận không phải là một cái 
gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn 
cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong 
thực tiễn sinh động"'. Hồ Chí Minh nhắc nhở: "Chúng ta 
phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để 
dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - 
Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân 
tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có 
như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật 
phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những 
đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta"?. Những 
điều mà Hồ Chí Minh vận dụng lý luận Mác - Lênin kết 
hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trở thành mẫu mực 
để chúng ta vận dụng tư tưởng của Người vào tình hình 
thực tế của nước ta cho phù hợp với từng giai đoạn, từng 
thời kỳ. 


1. Sđd, t.8, tr. 496. 
2. Sdd, t.8, tr. 494. 


212 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình kết 
hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin 
và thực tiễn cách mạng của từng thời kỳ. Hồ Chí Minh 
nêu lên quan điểm rằng, lý luận không được áp dụng vào 
thực tiễn là lý luận suông, đồng thời thực tiễn không có lý 
luận soi sáng là thực tiễn mù quáng. Do đó, trong hoạt 
động, chúng ta phải luôn luôn gắn chặt lý luận với thực 
tiễn. 

Thấu suốt quan điểm này trong việc vận dụng và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần chú ý những nội 
dung cơ bản sau đây: 

Một là: Luôn luôn đem những uấn đề lý luận đối chiếu 
uới thực tiễn. Làm như vậy là để tránh căn bệnh kinh 
nghiệm chủ nghĩa, tránh cho lý luận xa rời thực tế. 

Hai là: Trong quá trình hoạt động thực tiễn, phải chú ý 
tổng kết nâng lên thành những uấn đề lý luận. Bản thân lý 
luận được đúc kết từ thực tiễn, nhưng nó phải luôn luôn 
được bổ sung bằng những vấn đề mới bởi cuộc sống phong 
phú luôn luôn sống động, vận động không ngừng. Đây là 
một quá trình phát triển biện chứng, làm cho lý luận ngày 
càng được sinh động và đúng đắn hơn, đồng thời làm cho 
thực tiễn phát triển đúng hướng hơn, phù hợp với quy luật 
phát triển của xã hội. 

Ba là: Thông qua thực tiễn để biểm nghiệm lý luận. 
Bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh là những quan điểm toàn 
diện, sống động và nó luôn luôn là những vấn đề "mở', 
nghĩa là nó cần phải được kiểm nghiệm trong từng lĩnh 
vực, từng giai đoạn, bởi vì, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân 


213 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


lý. Trong bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh, không thể 
phân biệt rạch ròi đâu là vấn đề lý luận và đâu là vấn đề 
thực tiễn mà chúng quyện chặt với nhau. Thực tiễn kiểm 
nghiệm lý luận cũng là một quá trình tự điều chỉnh cả về 
lý luận và cả về thực tiễn để nắm bắt quy luật vận động 
của thế giới khách quan được tốt hơn. 


9. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm rất 
biện chứng. Quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh đòi hỏi chúng ta phải: 

- Đặt những quan điểm, luận điểm của Hồ Chí Minh 
vào một hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định. Chẳng hạn, 
luận điểm của Hồ Chí Minh được Người viết, nói trong 
hoàn cảnh nào? lúc nào? với mục đích gì? v.v.. Điều này 
giúp cho chúng ta tránh được một số sai lầm hay mắc phải 
trong quá trình nhận thức và vận dụng những quan điểm 
của Hồ Chí Minh. 

- Xem xét những quan điểm của Hồ Chí Minh trong 
mối quan hệ biện chứng với thực tiễn cuộc sống, nghĩa là 
những quan điểm đó được đặt trong một quá trình vận 
động và phát triển không ngừng, trong một quá trình 
tương tác với hoàn cảnh, điều kiện nhất định. Mỗi luận 
điểm được Hồ Chí Minh nêu ra đều mang ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn rất sâu sắc nhưng ngôn ngữ rất dễ hiểu, dễ 
nhớ dù vấn đề đó hết sức mang tính tư biện. Đó là phong 
cách riêng của Hồ Chí Minh. 

- Ở Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa nói và làm luôn 
được coi trọng, có khi làm nhiều hơn nói. Tư tưởng của 


214 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


Người được biểu đạt không chỉ qua những bài nói, bài viết 
hiện nay đã tập hợp trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập 
mà còn qua hành động hằng ngày của Người. Cả cuộc đời 
của Hồ Chí Minh là một pho sách lớn cần được chúng ta 
nghiên cứu, học tập. Do đó, những quan điểm của Hồ Chí 
Minh còn phải được tìm trong cuộc sống, trong những việc 
làm cụ thể của Người mà những việc làm đó diễn ra trong 
một không gian và thời gian nhất định. Dù những quan 
điểm, luận điểm của Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn, vượt 
phạm vi không gian và thời gian nhưng nếu chúng ta 
thoát ly khỏi hoàn cảnh lịch sử cụ thể thì chúng ta không 
thể vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh một 
cách đúng đắn và có hiệu quả. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của một thời kỳ 
lịch sử cụ thể, nó phản ánh hiện thực lịch sử và do đó chịu 
sự chỉ phối, tác động của chính bản thân điều kiện lịch sử. 
Cũng như bất kỳ một tư tưởng, quan điểm nào khác, kể cả 
những tư tưởng, quan điểm của bậc vĩ nhân, tư tưởng Hồ 
Chí Minh có lúc cũng bị hạn chế do không thể vượt qua 
được những chế định của điều kiện lịch sử. Chính vì thế, 
cũng giống như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh cần được phát triển trong những điều kiện mới, cần 
được đặt vào trong một điều kiện mới để vận dụng và phát 
triển như Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lênin. 

3. Quan điểm toàn diện và hệ thống 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm 
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam. Xem xét vấn đề một cách toàn diện và có 


215 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


hệ thống là một phương pháp rất quan trọng và là một 
phong cách của Hồ Chí Minh. Thấu suốt quan điểm này 
trong quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, chúng ta lưu ý 
một số điểm sau đây: 

- Phải nhìn nhận sự vật và hiện tượng một cách toàn 
diện, bao quát. Hồ Chí Minh đã tự sự trong bài thơ Học 
đánh cờ (Trong tập thơ Nhật ký trong tù năm 1942 - 1943) 
rằng: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ". Chính nhờ nhìn xa 
trông rộng mà Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công 
nhiều nhiệm vụ rất khó khăn mà bình thường khó có thể 
vượt qua. Càng trong khó khăn, kể cả trong những tình 
huống "nghìn cân treo sợi tóc", nhưng nếu xem xét vấn đề 
một cách toàn diện, thấu đáo, cộng với tổ chức giỏi, quyết 
tâm cao thì nhất định vấn đề được giải quyết thành công. 
Chính điểm này hoàn toàn đối lập với cách nhìn thiển cận 
của một số cán bộ, mà trong tác phẩm Sửa đổi lối làm uiệc 
viết năm 1947 Hồ Chí Minh gọi là "bệnh cận thị". 

- Với quan điểm toàn diện và hệ thống, cần tránh tình 
trạng bỏ sót việc lớn, bỏ qua những việc cơ bản, có ảnh 
hưởng đến đại cục; tránh tình trạng chỉ biết những việc 
vụn vặt, phải nắm lấy những việc chủ yếu, trọng tâm, 
những việc có tác động chung đến toàn hệ thống. Hồ Chí 
Minh nhiều lần nhắc nhở, phê bình những người "không 
trông xa thấy rộng, những vấn đề to tát thì không nghĩ 
đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ", 

- Mỗi một vấn để đều có quá trình phát sinh, hình 
thành, tồn tại, vận động, do đó, khi nghiên cứu, xem xét, 
giải quyết, phải đặt vấn đề đó vào trong một tổng thể, tìm 


216 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


ra bản chất vấn đề trong toàn bộ trạng thái vận động của 
nó. Hồ Chí Minh thường đặt các vấn đề trong các cặp. 
hoặc đặt trong các mối quan hệ biện chứng của cả một hệ 
thống (chẳng hạn như: đức - tài: tự phê bình - phê bình: 
lý luận - thực tiễn, v.v.), qua đó chỉ ra những vấn đề chủ 
yếu, những vấn đề "gốc" để nhìn nhận cho đúng và giải 
quyết cho đúng. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh luôn luôn có 
phong thái ung dung, tự tại, tự tin, chủ động trong mọi 
công việc, kể cả những việc, những lúc có tính chất dồn 
dập, khẩn trương. Người đã biết tìm trong vô vàn công 
việc phức tạp chọn ra những công việc phải làm ngay, việc 
nào là việc chính nhất rồi đề ra kế hoạch tỉ mỉ, chắc chắn, 
chính xác sau đó quyết tâm thực hiện cho bằng được kế 
hoạch đó. 

- Những quan điểm của Hồ Chí Minh đều có tính nhất 
quán trong một hệ thống chặt chẽ. Do vậy, học tập, nghiên 
cứu để vận dụng vào sự nghiệp cách mạng hiện nay không 
nên biệt lập từng quan điểm của Người, cắt khúc các quan 
điểm đó một cách siêu hình mà cần đặt tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào trong hệ thống lý luận Mác - Lênin. 

4. Quan điểm kế thừa và phát triển 

Quan điểm này cho chúng ta thấy rằng: 

- Cuộc sống vận động không ngừng, có lúc tiệm tiến. có 
lúc nhảy vọt và có khi "một ngày bằng hai mươi năm". đặc 
biệt là tình hình thế giới hiện nay đang ẩn chứa nhiều yếu 
tố khó lường. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong 
điểu kiện mới đặt ra yêu cầu chủ thể phải hiệu đúng 


những quan điểm cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. năm bất 


317 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


đúng tình hình thực tế trong nước và ở trên thế giới. Điều 
kiện hiện nay có nhiều điều thay đổi, khác với trước kia, vì 
thế, những quan điểm của Hồ Chí Minh phải được vận 
dụng sáng tạo cho sát hợp với hoàn cảnh của từng giai 
đoạn, từng thời kỳ. V.I. Lênin đã vận dụng và phát triển 
chủ nghĩa Mác với tỉnh thần đó. Hồ Chí Minh cũng đã 
vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin với tỉnh 
thần đó. 

- Theo tỉnh thần của Hồ Chí Minh "đi bất biến ứng vạn 
biến", trong kế thừa và phát triển, phải giữ đúng nguyên 
tắc, giữ đúng mục đích, giữ vững mục tiêu chiến lược thể 
hiện qua toàn bộ tư tưởng của Người. Những vấn đề sách 
lược có thể và cần thiết phải thay đổi cho phù hợp với từng 
lúc và từng nơi trên cơ sở hướng tới mục tiêu chiến lược đã 
lựa chọn. Sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh ở đây không 
có nghĩa là tầm chương trích cú, bám giữ từng câu từng 
chữ trước tác của Người vào trong tình hình thực tế. Hồ 
Chí Minh là con người của đổi mới, hết sức tránh giáo 
điều, tránh rập khuôn. máy móc. 

- Trong quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh theo quan điểm kế thừa và phát triển, chúng ta 
lưu ý đến việc vận dụng tỉnh thần và phương pháp của 
Người để tiếp tục nhận thức và hành động đúng quy luật, 
giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra. Cũng 
như tỉnh thần coi chủ nghĩa Mác - Lênin là một "học 
thuyết mở", chúng ta coi tư tưởng Hồ Chí Minh là những 
vấn để mở. nghĩa là cần được vận dụng một cách sống 
động và bổ sung, phát triển trong sự nghiệp đổi mới ở nước 
ta. 


218 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG 
VẬN DỤNG, PHÁT TRIÊN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
TRONG SỰ NGHIỆP ĐỐI MỚI 


1. Phương hướng 

Phương hướng uận dụng uà phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong sự nghiệp đổi mới là nắm uững quan điểm 
thực tiễn, uận dụng uà phát triển sáng tạo tư tưởng của 
Người để giải quyết đúng những uấn đề do thực tiễn đặt 
ra. 

Thực tế luôn luôn vận động và phát triển. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh cũng phải được đặt trong quá trình vận động và 
phát triển của cuộc sống. Phải nắm chắc bản chất của 
từng vấn đề đặt ra trong tư tưởng Hồ Chí Minh để vận 
dụng một cách đúng đắn vào sự nghiệp cách mạng nước 
ta. 

2. Một số nội dung chủ yếu vận dụng và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay 

a) Kiên định con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn 

Con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho sự phát 
triển của dân tộc ta là con đường độc lập dân tộc gắn liền 
uới chủ nghĩa xã hội. Con đường này Hồ Chí Minh đã tìm 
thấy năm 1990 và được xác định một cách đúng đắn trong 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khi Đẳng mới 
thành lập vào đầu năm 1930. Hồ Chí Minh từ người tìm 
đường trở thành người mở đường và người dân đường cho 
dân tộc Việt Nam. Thực tế của đất nước ta trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước 


219 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn chứng minh cho 
sự đúng đắn của con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

Hiện nay, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn, nhưng 
không có nghĩa là con đường độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta không còn phù hợp nữa, trái 
lại, qua công cuộc đổi mới, sự nghiệp cách mạng nước ta 
càng phát triển, con đường xã hội chủ nghĩa ngày càng 
được sáng tỏ hơn. Chủ nghĩa cộng sản vẫn là sự phát triển 
tất yếu của xã hội loài người cho dù con đường này không 
phải là con đường bằng phẳng. 

Chúng ta kiên định con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa 
chọn, bởi vì, con đường này là duy nhất đúng ở Việt Nam. 
Chúng ta không đồng tình với ý kiến cho rằng, Hồ Chí 
Minh chỉ có công lao lớn trong cuộc đấu tranh giành độc 
lập cho dân tộc, sẽ là sai lầm khi vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh khi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy có 
nghĩa là họ phủ nhận mục tiêu đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta khẳng định rằng, sự nghiệp đổi mới ở 
Việt Nam là sự tiếp tục con đường của Hồ Chí Minh đã lựa 
chọn, nó như là một quá trình tất yếu vận dụng sáng tạo 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Chính trong quá trình đổi mới vì những mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu quan trọng, không những đứng vững trước muôn vàn 
thử thách nghiệt ngã mà còn phát triển vượt bậc. 

Trong điều kiện mới, chúng ta càng khẳng định và kiên 
trì đi theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Khát 
khao cháy bỏng của Hồ Chí Minh là độc lập cho dân tộc, 
nhưng Người cũng cho rằng, độc lập phải gắn với tự do, 


220 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm. edu.vn 


phải làm cho nhân dân sống một cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh trước 
khi qua đời thể hiện trong bản D¿ ehúe là: "Toàn Đảng, 
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới". Kiên định con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa 
chọn, hiện nay chúng ta tiếp tục thực hiện sáu đặc trưng 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được nêu trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời hỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội: 

- Chủ nghĩa xã hội ở nước ta là xã hội do nhân dân lao 
động làm chủ; 

- Xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu 
sản xuất chủ yếu; 

- Xã hội có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất 
công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện 
cá nhân; 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp 
đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả 
các nước trên thế giới. 

Sáu đặc trưng cơ bản về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
trên đây được Đại hội VII của Đảng ta nêu lên năm 1991. 


221 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Sang những năm đầu của thế kỷ XXI, tình hình đất nước 
ta cũng như trên thế giới tiếp tục có những biến chuyển 
lớn. Đất nước đang xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế. 
Những đặc trưng nêu lên trên đây vẫn đúng, tuy nhiên 
cần được bổ sung, phát triển, cụ thể hóa. Đó cũng là kết 
quả của việc tổng kết bước đầu qua những năm đổi mới ở 
nước ta, và đó cũng là quá trình tiếp tục vận dụng và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. 

Kiên định đi theo con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa 
chọn là tiêu chí đánh giá sự vững vàng về chính trị, tư 
tưởng, lập trường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của mỗi một 
công dân Việt Nam yêu nước, trong đó có thế hệ trẻ hiện 
nay. Trong điều kiện hội nhập, mở cửa, quan hệ đối ngoại 
rộng mở, thanh niên Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên 
có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận nhiều tri thức 
đa dạng, phong phú thuộc nhiều luồng quan điểm, chính 
kiến khác nhau, có điều kiện thuận lợi để giao lưu, trực 
tiếp chứng kiến cuộc sống của nhiều nước trên thế giới. 
Mọi người, trong đó có thanh niên, học sinh, sinh viên có 
quyền so sánh, đối chiếu giữa con đường này hay con 
đường khác của sự phát triển của mỗi dân tộc-quốc gia, có 
quyền so sánh giữa chế độ chính trị này với chế độ chính 
trị khác. Nhưng, hễ là người Việt Nam yêu nước, hễ là 
người nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc, đúng đắn 
tư tưởng Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ tin rằng con đường 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra và đã hướng dân tộc Việt Nam đi lên bao 


999 


<ằ«. 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


nhiêu năm nay là con đường phù hợp với quy luật, là con 
đường phát triển tất yếu. 

b) Dựa uào sức mạnh của toàn dân 

Dân là gốc của nước. Hồ Chí Minh đã phát triển quan 
điểm đó từ trong kho tàng tư tưởng và kinh nghiệm 
truyền thống của dân tộc ta cũng như của các bậc hiền 
triết, anh minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới 
hàng nghìn năm. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chúng ta coi đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên 
minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng 
lãnh đạo là động 1e chủ yếu để phát triển đất nước. 

Muốn củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân làm 
nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cần phải chú ý những 
vấn đề sau đây: 

Một là: Thường xuyên chăm lo xây dựng uà phát triển 
nguồn lực con người. Trong thời đại ngày nay, khi nhân 
loại đang dần bước vào kinh tế tri thức, lợi thế nhân lực 
của một quốc gia không phải chỉ là số lượng đông mà quan 
trọng hơn cả là ở chất lượng dân số. Ở Việt Nam, trong 
thời đại ngày nay, cần xây dựng và phát triển nguồn nhân 
lực trên cơ sở: 

- Bồi dưỡng tư tưởng yêu nước kết hợp với tỉnh thần 
quốc tế chân chính. Đó là những người sống có lý tưởng, có 
hoài bão được cống hiến cho đất nước vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Có đạo đức, lối sống cách mạng trong sáng, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và mắc các 
tiêu cực khác. 


223 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


- Đội ngũ nhân lực có trình độ cao. Trong đội ngũ này, 
có một đội ngũ cán bộ chiến lược giỏi, vững vàng; một đội 
ngũ cán bộ quản lý với đầy đủ đức và tài; một đội ngũ cán 
bộ khoa học và công nghệ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của 
công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập, cạnh 
tranh gay gắt; một đội ngũ những người lao động nói 
chung có chất lượng cao. 

Hai là: tiếp tục xây dựng uà củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Mặt trận 
dân tộc thống nhất, là hiện thân của tình đoàn kết keo 
sơn gắn bó giữa các cộng đồng người trên lãnh thổ Việt 
Nam. Đoàn kết tạo thành sức mạnh vô biên. Trong cuộc 
chiến lâu dài không kém phần oanh liệt chống lại những 
cái hư hỏng, lạc hậu để xây dựng xã hội mới tốt đẹp càng 
cần tới sự đồng tâm hiệp lực của khối đại đoàn kết toàn 
dân. Lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới cho thấy rằng, 
thời kỳ nào dân tộc không đoàn kết thì thời kỳ đó dân tộc 
không phát triển lên được, thậm chí sẽ bị mất nước, bởi 
các thế lực ngoại bang xâm chiếm. 

Ba là: Tôn trọng quyền làm chủ của dân. Xã hội càng 
phát triển thì trình độ dân chủ của một xã hội càng cao. 
Dân phải được tôn trọng, phải phát huy được tính tích cực 
của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế 
thị trường đã và đang tạo ra những mặt tích cực đáng kể 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng có 
những mặt trái, làm trầm trọng thêm một số tiêu cực đã 
có trước đây và nảy sinh một số tiêu cực mới. Chẳng hạn: 
chạy theo đồng tiền; cá nhân chủ nghĩa nặng nề; thoái hóa 
về đạo đức, lối sống; tham nhũng; lãng phí; quan liêu; cửa 


224 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


quyền; nhất là vi phạm trắng trợn quyền làm chủ của 
nhân dân, có nơi, có lúc rất nghiêm trọng dẫn đến lòng 
dân không yên. Hàng bao đời nay, dù trải qua nhiều biến 
đổi, cộng đồng dân cư trên đất nước Việt Nam đã chung 
lưng đấu cật dựng nước và giữ nước. Mọi âm mưu và hành 
động, dù là nhỏ, làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc đều là có tội đối với đất nước, cần được lên án. 

Bốn là: Dựa uào sức mạnh của dân, xây dựng uà củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa trên cơ sở giá trị 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lấy chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tẳng: thực 
hiện tốt Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Sức 
quy tụ của nhân dân chỉ có hiệu quả khi được dựa trên tất 
cả cơ sở đó. Vấn đề này phải được nhận thức sâu sắc đối 
với từng cá nhân và đối với cả các tổ chức trong hệ thống 
chính trị. Quyền tự do cá nhân cần được đặt trong khuôn 
khổ của ý thức, lợi ích cộng đồng, trong khuôn khổ chế 
định của luật pháp. Đó cũng là sự bảo đảm cho quyền con 
người trong xã hội ngày nay. 

Năm là: Tạo điều biện cho nhân dân làm tròn nghĩa uụ 
công dân. Quyền của dân chỉ thật sự được bảo đảm khi người 
dân làm tốt nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước. 
Đây thuộc về trách nhiệm trước hết của mỗi công dân, 
đồng thời là trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội. 

c) Xây dựng, biện toàn hệ thông chính trị trong sạch, 
Uửng mạnh 

Một là, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam uững mạnh. 

Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị đồng 


325 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


thời có trách nhiệm lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã 
hội, Đảng là hạt nhân của hệ thống chính trị nên muốn 
đưa cách mạng tiến lên phải chăm lo xây dựng Đảng 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố có tính chất 
quyết định tới thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Sự 
nghiệp đổi mới đất nước vì những mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội, do đó, phụ thuộc trước hết vào chất lượng của Đảng 
cầm quyền. Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể nói rằng, sự 
nghiệp đổi mới hãy bắt đầu từ bản thân Đảng. Với ý thức 
trách nhiệm đó, trong những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu, tổng kết từ những 
sáng kiến của cơ sở để khởi xướng công cuộc đổi mới. Sự 
nghiệp đổi mới đất nước chính thức bắt đầu từ cuối năm 
1986 xuất phát từ chính yêu cầu của cuộc sống mà Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã nắm bắt được chứ không phải từ 
ảnh hưởng của bên ngoài. 

Đứng trước thời cơ và thách thức mới, trách nhiệm của 
Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sự nghiệp đổi 
mới hiện nay càng nặng nề hơn. Đẳng phải vươn lên về 
mọi mặt trong điều kiện mới. Ngoài những thuận lợi rất 
cơ bản, Đảng duy nhất cầm quyền đứng trước một số nguy 
cơ, khó khăn: những thử thách, cám dỗ của lợi ích vật 
chất; hoàn cảnh mới dễ dàng mắc phải căn bệnh phát 
triển như cửa quyền, quan liêu, mất dân chủ. lãnh đạo 
nặng về áp đặt theo lối mệnh lệnh, v.v.. Sự nghiệp đổi mới 
càng đi vào chiều sâu thì càng đặt ra cho Đảng nhiều vấn 
đề mới cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn cần có lời giải đáp. 
226 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Đặc biệt, điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái 
về đạo đức, lối sống. Đảng phải mạnh cả về chính trị; về tư 
tưởng; về tổ chức; về cán bộ, đẳng viên; về phẩm chất, đạo 
đức của toàn Đảng; về phương thức lãnh đạo của Đẳng 
trong tình hình mới... 

Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm lãnh đạo cả 
hệ thống chính trị. Do đó, ngoài việc phải thường xuyên tự 
chỉnh đốn bẵn thân mình, Đẳng phải có trách nhiệm tăng 
cường sự lãnh đạo của mình đối với Nhà nước trong điều 
kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân. Đăng lãnh đạo Nhà nước không phải 
làm thay chức năng quản lý của Nhà nước mà lãnh đạo 
bằng phương thức thích hợp để phát huy vai trò của Nhà 
nước trong sự nghiệp đổi mới. Đảng cũng chú ý lãnh đạo 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để các tổ chức đó bảo 
đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm 
cho các tổ chức đó thực hiện tốt vai trò là cơ sở vững chắc 
của chính quyền. 

Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Người là một chiến sĩ cộng sẵn 
quốc tế kiên cường trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế đồng thời là một chiến sĩ hòa bình luôn luôn 
đấu tranh cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, cho 
sự tiến bộ xã hội. Đấy là con người của thời đại. Mọi âm 
mưu xuyên tạc, hạ thấp hoặc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, của chủ nghĩa xã hội, đều đi 
ngược lại với sự thật hiện hữu trong đời sống xã hội Việt 
Nam, đều mang dụng ý không trong sáng. Mặc dù Đảng 


227 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


ta mắc phải một số khuyết điểm, hạn chế, có một số bất 
cập, nhưng không vì thế mà cho rằng, trong sự nghiệp đổi 
mới hiện nay khi chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp 
quyền thì không cần sự lãnh đạo của Đảng. Thực tế cho 
thấy rằng, Đảng có vai trò, trách nhiệm mà không một tổ 
chức chính trị nào khác có thể thay thế đối với toàn bộ hệ 
thống chính trị. 

Hai là, xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong sạch, uững mạnh, thể hiện quyên làm chủ 
của nhân dân. 

Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận về nhà nước của chủ 
nghĩa Mác - Lênin bằng việc xây dựng Nhà nước mới ở 
Việt Nam - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là một tổ chức 
quan trọng trong hệ thống chính trị, ngày càng có vị trí, 
vai trò to lớn trong quá trình đổi mới. Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh thì góp phần to lớn làm cho cả hệ thống 
chính trị vững mạnh. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 
nước ta là nơi thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của 
nhân dân. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, cần chú trọng xây dựng pháp luật, 
quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, đưa pháp 
luật vào trong cuộc sống một cách có hiệu quả. 

Bảo đảm cho Nhà nước trong sạch là một nội dung rất 
quan trọng hiện nay trong việc vận dụng và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Những căn bệnh thường thấy đối với 
sự hoạt động của Nhà nước mà Hô Chí Minh đã chỉ ra 


228 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


trước đây khi Người còn sống vẫn còn có ý nghĩa thời sự 
đòi hỏi mỗi người và tất cả các tổ chức trong hệ thống 
chính trị đồng tâm hiệp lực chú ý khắc phục. Phải đẩy 
mạnh việc chống tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực 
khác trong bộ máy nhà nước, làm cho Nhà nước thật sự là 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đó là 
ý thức, trách nhiệm của toàn dân và của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trong bộ 
máy nhà nước. 

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 
dựng Nhà nước ta tức là phải xây dựng và kiện toàn bộ 
máy nhà nước sao cho hợp lý, hoạt động có hiệu quả. Bộ 
máy đó được xác lập trên cơ sở có căn cứ khoa học, phù 
hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ, nói chung là 
tỉnh gọn, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng không chồng chéo. 
Bộ máy đó phải được thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, 
bảo đảm cho quyền lực tập trung, thống nhất theo nguyên 
tắc tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Chỉ có 
trên cơ sở một bộ máy được tổ chức hợp lý, trong sạch thì 
sức mạnh của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị mới 
được bảo đầm. 

Xây dựng Nhà nước mạnh hiện nay, quan trọng là phải 
chú ý tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có đủ đức và tài, tận tâm, tận lực phụng sự nhân 
dân, phụng sự Tổ quốc. 

Ba là, luôn luôn chăm lo xây dựng Mặt trận tà các 
đoàn thể nhân dân. 


Là một bộ phận rất quan trọng của hệ thống chính trị, 


229 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đổi 
mới không những không giảm sút vai trò của mình mà 
ngày càng phải thể hiện rõ hơn trách nhiệm tập hợp, đoàn 
kết các giai cấp, tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Không có phong trào cách mạng của quần chúng thì sự 
nghiệp đổi mới không thể thành công. Không có các tổ 
chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thì không thể có 
cơ sở vững chắc cho tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam cầm 
quyền, không thể có cơ sở, nền tảng của chính quyền các cấp. 
Các tổ chức này trong hệ thống chính trị là nơi tập hợp, 
đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại thực hiện nhiệm vụ chung của toàn hệ 
thống chính trị, đưa đất nước tiến nhanh, mạnh, vững chắc 
đạt mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, trước mắt làm cho Việt 
Nam thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, phấn 
đấu về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020. 

Ngay từ năm 1951, khi hợp nhất hai tổ chức Việt 
Minh - Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt, Hồ Chí Minh 
đã bày tổ "một sự sung sướng không thể tả" vì Người đã 
trông thấy rừng cây đại đoàn kết ấy đã nở hoa kết quả và 
gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân, và nó có 
một cái tương lai "trường xuân bất lão". Người tin tưởng 
rằng, "mối đoàn kết thân ái sẽ phát triển và củng cố khắp 
toàn dân. Với lực lượng đoàn kết ấy, chúng ta sẽ vượt qua 
hết thầy mọi khó khăn, gian khổ, chúng ta sẽ đánh tan tất 


230 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


cả mọi kẻ thù đế quốc thực dân"'. Sau Đại hội đó. khối 
đoàn kết toàn dân luôn luôn được Hồ Chí Minh chăm lo 
vun đắp và trỏ thành nhân tố cực kỳ quan trọng góp phần 
làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến cũng như xây 
dựng miền Bắc. Ngày nay, đưa tư tưởng đại đoàn kết của 
Người vào cuộc sống, nâng khối đại đoàn kết toàn đân tộc 
lên một tầm cao mới và đi vào chiều sâu, làm cho tất cả 
mọi người Việt Nam, dù ở cương vị nào, dù ở trong nước 
hay ngoài nước, dẹp bỏ mọi thành kiến, gác lại quá khứ 
nhìn về tương lai vì một nước Việt Nam dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Các tổ chức đoàn thể khác, trong đó có tổ chức thanh 
niên mà tiêu biểu là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, phải luôn luôn đi đầu trong các lĩnh vực, tích cực học 
tập, rèn luyện để luôn luôn trở thành những người có ích 
cho Tổ quốc. Tương lai phát triển của đất nước phụ thuộc 
một phần rất lớn vào sự đóng góp của lực lượng thế hệ trẻ. 
Trong xã hội ngày nay, học tập và rèn luyện tốt càng trở 
thành một nhiệm vụ quan trọng và vinh quang hơn bao 
giờ hết. Vì thế, học tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong đội ngũ học sinh, sinh viên trước hết và cơ 
bản nhất là hãy học tập tốt, rèn luyện đạo đức cách mạng tốt. 

- Mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị hiện nay là xây 
dựng một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do đó, cần hoàn 
thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý. 


1. Sđd. t. 6, tr. 182. 
231 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta và cùng với chủ nghĩa Mác - 
Lênin là tài sản tỉnh thần rất quan trọng, to lớn của Đảng 
và dân tộc ta. Nhân dân ta nguyện quyết tâm xây dựng 
đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


232 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmtm.edu.vn 


CHƯƠNG THAM KHẢO 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
CHĂM LO BÔI DƯỠNG THẾ HỆ 
CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU 


Lịch sử nhân loại cũng như của mỗi một dân tộc phát 
triển theo một dòng chảy liên tục. với nhiều thế hệ nối tiếp 
nhau. Đó là một quy luật. Các dân tộc, các giai cấp, các lực 
lượng chính trị trong xã hội muốn duy trì và phát triển lực 
lượng của mình. phải nhận thức đầy đủ quy luật đó. phải 
quan tâm đến việc bồi dưỡng các thế hệ kế tiếp. Chăm lo 
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm 
quan trọng và là trách nhiệm của các thế hệ cách mạng. 

Hồ Chí Minh là người sớm nhận rõ vị trí, vai trò của 
thế hệ trẻ. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đặc 
biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 
Ngay từ khi dạy học ở trường Dục Thanh. Hồ Chí Minh đã 
quan tâm đến giáo dục tỉnh thần dân tộc khi dạy môn 
quốc văn, giáo dục lao động. thể chất cho học sinh. Vào 
những năm 90 của thế kỷ XX. sau khi đã tiếp thu được 
lý luận Mác-Lênin. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin 
vào trong nước và trực tiếp xây dựng lực lượng cua cách 
mạng, Người quan tâm đầu tiên đến việc giác ngộ thanh 
niên. Người đã mở các lớp huấn luyện tại (ìuang Châu - 


333 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Trung Quốc (1925-1927) dành cho các thanh niên Việt 
Nam yêu nước từ trong nước sang. Từ đó và trong toàn bộ 
cuộc đời cách mạng của mình, Người luôn luôn quan tâm 
đến việc đào tạo thế hệ trẻ thành những người thừa kế sự 
nghiệp của cách mạng. Trong bản Đ¿ chúc, Người viết: " 
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất 
quan trọng và rất cần thiết", "Đoàn viên và thanh niên ta 
nói chung là tốt, mọi việc đều hãng hái xung phong. không 
ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. vừa 
"hồng", vừa "chuyên", 

I. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ 

VAI TRÒ CỦA THỂ HỆ TRẺ 


1. Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải 
thức tỉnh thanh niên 

Khi bát dầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng 
cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh 
quan tâm đến giáo dục thanh niên, thức tỉnh thanh niên, 
kêu gọi thanh niên ý thức được trách nhiệm trước dân tộc 
để đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước. bởi vì theo 
Người, thanh niên là những người trẻ tuổi, có sức khỏe. 
nhiệt tình, hàng hái. ham tìm hiểu, nhanh tiếp thu cái 
mới.... có vai trò quan trọng trong các phong trào xã hội. 
Thực dân Pháp đô hộ nước ta. thực hiện chính sách ngu 


1. Hồ Chỉ Minh: Toản tấp, Nxb. Chính trị quốc gia. Hã Nội. 2002, 
t.13: tr. 310 


2/41 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


dân, thanh niên nước ta bị nền giáo dục thực dân "nhồi 
sọ", quên đi thân phận của người dân mất nước. cam chịu 
cuộc sống nô lệ. Năm 1925, trong bài Gởi thanh niên An 
Nam, sau khi phê phán toàn quyền Pháp P.Đume và kể về 
sự phấn đấu của thanh niên Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, 
Hồ Chí Minh viết: " Thế thì thanh niên của ta đang làm 
gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: họ không làm gì cả. Những 
thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê 
nhà; những người có phương tiện lại chìm ngập trong sự 
biếng nhác; còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến 
việc thỏa mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! 

Hõi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, 
nếu đám Thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi 
sinh" Với Hồ Chí Minh, thức tỉnh thanh niên là bước đầu 
tiên để thức tỉnh một dân tộc đứng lên đấu tranh giành lại 
nền độc lập, để xây dựng một xã hội mới. 

2. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, của dân tộc 

Xuất phát từ quy luật vận động của xã hội loài người, 
Hồ Chí Minh khẳng định tuổi trẻ không những là người kế 
tục các thế hệ trước, mà còn là tương lai của đất nước, của 
dân tộc. Người đã ví tuổi trẻ như mùa xuân, bắt đầu của 
một năm. Năm 1946, trong thư gửi học sinh, Hồ Chí Minh 
viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ 
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'”. 


Câu nói trên thể hiện vai trò quan trọng của tuổi trẻ 


1. Sđả, t.2, tr. 132-133. 
3. Sđd, t. 4, tr. 167. 


235 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmtm.edu.vn 


đối với sự phát triển của xã hội. Sự chăm lo tốt cho thế hệ 
trẻ là sự bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững và 
tươi sáng của xã hội. 
3. Sự phát triển của xã hội phần lớn phụ thuộc 
vào thanh niên 
Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, thanh niên là 
những người khỏe mạnh, hăng hái, có sức khỏe. Sự phát 
triển lâu dài của xã hội phụ thuộc nhiều vào thanh niên. 
Người viết: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ 
tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, 
yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh 
niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì 
ngay hiện tại phải rèn luyện tỉnh thần và lực lượng của 
mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó". 
Trong luận điểm này, Hồ Chí Minh đã nhắc đến cả hai 
khía cạnh của một vấn đề, có mối quan hệ khăng khít với 
nhau. Hồ Chí Minh rất tin ở thanh niên, tin rằng thanh 
niên với ý chí, nghị lực và quyết tâm, có thể vượt qua được 
mọi khó khăn gian khổ. Trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp, Người có bài Khuyên thanh niên: 
"Không có việc gì khó, 
Chỉ sợ lòng không bền, 
Đào núi và lấp biển, 
Quyết chí ắt làm nên"?. 
1. Sđd, t. 5, tr. 185. 
2. Sđd., t. 6, tr. 95. 


236 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmm.edu.vn 


4. Sự học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ góp phần 
quan trọng đến tương lai phát triển của đất nước 

Từ sự xác định vai trò kế tục của thế hệ trẻ, Hỗ Chí 
Minh yêu cầu thế hệ trẻ phải tự mình phấn đấu, học tập 
và rèn luyện để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí, nghị lực 
và tỉnh thần cách mạng. Việc học tập, rèn luyện của thế 
hệ trẻ có ý nghĩa quyết định đến tương lai của đất nước. 
Trong ngày khai trường đầu tiên sau khi thành lập nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã viết thư gửi 
học sinh, kêu gọi học sinh học tập: Sau 80 năm nô lệ làm 
cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta phải xây 
dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao 
cho chúng ta theo kịp được các nước khác trên hoàn cầu. 
Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ 
đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi 
đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang 
để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, 
chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. 

Trong thư gửi nhi đồng nhân ngày tết Trung thu đầu 
tiên sau khi nước nhà giành được độc lập tháng 9-1945, 
Hồ Chí Minh viết: "Hôm nay các em vui chơi, vui chơi một 
cách có đoàn kết, có tổ chức. Như thế là tốt lắm. Hôm nay 
tết Trung thu là của các em. Mà cũng là một cuộc biểu 
tình của các em để tỏ lòng yêu nước và để ủng hộ nền độc 
lập... Các em phải thương yêu nước ta. Mong các em mai 
sau lớn lên thành người dân xứng đáng với nước độc lập 
tự do"!. 


1. Sđd, t. 4. tr. 95. 
237 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


5. Vai trò của giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ đối với sự 
nghiệp cách mạng 

Trong nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau, Hồ Chí Minh nhắc đến vai trò và nhiệm vụ của các 
thế hệ đi trước, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ đi 
sau làm sao để họ tiến bộ hơn mình. Theo Người, thế hệ đi 
sau tiến bộ hơn thế hệ đi trước mới tốt. Nếu thế hệ đi sau 
không bằng thế hệ đi trước là không tốt. 

Về nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, Người đặc 
biệt quan tâm đến giáo dục. Sau khi nước nhà giành được 
độc lập, Hồ Chí Minh quan tâm ngay đến giáo dục, đào 
tạo, coi việc chống giặc dốt cấp bách hơn cả giặc ngoại 
xâm. Người viết: "Nay chúng ta đã giành được quyền độc 
lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc 
trong lúc này, là nâng cao dân trí", vì "Nước nhà cần phải 
kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài"?. Bây giờ xây 
dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không 
có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến 
kinh tế văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là 
bước đầu. 

Việc quan tâm của Hồ Chí Minh đến đào tạo, bồi dưỡng 
thế hệ trẻ không chỉ trên sách vở, lời nói mà trong suốt 
cuộc đời hoạt động cách mạng, trong đời sống hàng này 
của Người. Năm 1919, tại Pari, Hồ Chí Minh đã thành lập 
Hội những người Việt Nam yêu nước, chủ yếu là thanh 
niên. Khi sang Liên Xô, Người tham gia vào các hoạt động 


1,2. Sđd, t. 4, tr. 36, 4õ1. 
238 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


của Quốc tế Thanh niên. một tổ chức của Quốc tế Cộng 
sản. Năm 1925, tại Quảng Châu. Trung Quốc. Hồ Chí 
Minh đã cải tổ Tâm tâm xã để thành lập Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niên, thu nạp những thanh niên Việt 
Nam yêu nước ở Quảng Châu lúc đó. Tiếp theo đó, tại 
Quảng Châu, Người đã mở các lớp huấn luyện cho các 
thanh niên yêu nước từ trong nước sang sau đó cử về nước 
để vận động quần chúng. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh 
đã dành nhiều thời gian để giáo dục, vận động thanh niên. 
Sinh thời Người rất quan tâm, theo dõi, nâng đỡ từng bước 
tiến của thế hệ trẻ, rất nhiều lần Người viết thư cho thanh 
niên, thiếu niên. nhi đồng và học sinh. 

Với niềm tin vào thế hệ trẻ, vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh đã bắt đầu các 
hoạt động cách mạng của mình trong thanh niên và luôn 
luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. bồi dưỡng thế hệ 
trẻ. 


IL NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THÊ HỆ 
CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU 


1. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là 
công việc rất quan trọng và rất cần thiết 

Từ khi bắt đầu xây dựng lực lượng cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc năm 1925, với lời kêu gọi trong Thư gửi 
thanh niên An Nam. thành lập Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên đến cuối đời, Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm 
đến giáo dục. đào tạo thế hệ trẻ. Khi Cách mạng Tháng Tám 


239 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


thành công, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân. Hồ 
Chí Minh xác định nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước là 
phải chăm lo ngay từ đầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
với mục đích đào tạo thế hệ trẻ, người thừa kế sự nghiệp 
của Đảng, của dân tộc. 

Hồ Chí Minh coi phát triển giáo dục là một trong 
những công việc đầu tiên của cách mạng. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bây giờ xây dựng kinh tế, 
không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, 
không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn 
hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu"'. 

Hồ Chí Minh coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải 
được quan tâm, quán triệt thường xuyên, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Khi dân tộc bước vào cuộc trường kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh yêu cầu: 
ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc, 
vì chúng ta phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ eũ 
theo tôn chỉ kháng chiến và kiến quốc. Khi cách mạng 
Việt Nam cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược, Hồ Chí Minh nêu. rõ: "Văn hóa giáo dục phải phát 
triển mạnh để phục vụ yêu cầu của cách mạng. Văn hóa 
giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà". Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến 
tranh ra cả nước, Hồ Chí Minh xác định: Trong hoàn cảnh 


1. Sđd. t. 8, tr. 184. 
3. Sdd. t. 10. tr. 190. 


240 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta 
vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Trong hoàn 
cảnh nào cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. 

Như vậy, với Hồ Chí Minh, cách mạng càng phát triển 
thì càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, đòi hỏi 
dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để 
làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, 
trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. 


2. Mục đích của việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau 

Mục đích hàng đầu là đào tạo cán bộ cho cách mạng. 
Trong thư gửi các thầy cô giáo và học sinh dự bị đại học ở 
Thanh Hóa tháng 4-1952, Hồ Chí Minh viết: "Giáo dục cần 
nhằm vào mục đích thật thà phụng sự nhân dân"!. Nền 
giáo dục cách mạng đào tạo con em những người lao động 
thành "những người công dân có ích cho nước Việt Nam". 

Trường học là nơi đào tạo những người chủ tương lai 
của đất nước. Theo Người, trường học của chúng ta là 
trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích 
đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ 
tương lai tốt của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của 
chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong 
kiến. Đó là một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn 
những năng lực săn có của học sinh; là con đường làm cho 
con em chúng ta thành những trò giỏi, con ngoan, bạn tốt, 
và mai sau là những công dân dũng cảm, cán bộ gương 


1. Sđd, t. 6, tr. 467. 


241 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


mẫu, người chủ xứng đáng của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Với thanh niên, phải giáo dục họ "luôn luôn nâng cao tỉnh 
thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình 
cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành 
với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà 
Đảng và nhân dân giao cho. Thường xuyên giáo dục cán bộ 
trẻ, tiếp tục chăm sóc bồi dưỡng giáo dục họ để "làm việc, 
làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đảng, giai cấp và 
nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích ấy 
phải giáo dục đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư" cho họ". 

Để đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh cho rằng, 
cần gột rửa nền giáo dục thực dân phong kiến. Hồ Chí 
Minh phê phán nền giáo dục thực dân, đó là nền giáo dục 
nhằm thực hiện chính sách ngu dân. Trong tác phẩm Bản 
án chế độ thực dân Pháp (năm 1925), Hồ Chí Minh tố cáo: 
Để có thể đánh lừa dư luận bên Pháp và bóc lột dân bản 
xứ một cách êm thấm, bọn cá mập của nền văn minh 
không những đầu độc nhân dân An Nam bằng rượu và 
thuốc phiện, mà còn thi hành một chính sách ngu dân 
triệt để. Đó là nền giáo dục "nhồi sọ" làm hư hỏng các thế 
hệ trẻ Việt Nam. Người viết: Trong mấy mươi năm nô lệ, 
đế quốc và phong kiến đã dùng giáo dục nô lệ để "nhồi sọ" 
thanh niên ta, làm cho thanh niên ta hư hỏng. Hồ Chí 
Minh chủ trương, khi cách mạng thành công sẽ thực hiện 
nền giáo dục cách mạng. Nhưng "Trước hết phải ra sức tẩy 
sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, 
như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động 


242 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


và đấu tranh của nhân dân; học để lấy bằng cấp, dạy theo 
lối nhồi sọ"!. 
3. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ 


- Bồi dưỡng, giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau một 
cách toàn diện 

Hồ Chí Minh yêu cầu trong việc giáo dục và học tập, 
phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất; 
đào tạo thế hệ trẻ thành những người thừa kế xây dựng xã 
hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". 

Đạo đức và tài năng là cả hai nội dung không thể thiếu 
được đối với nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục, trong đó đạo 
đức là gốc. Năm 1964, Người nói: "Dạy cũng như học phải 
biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. 
Đó là cái gốc, rất là quan trọng". Trên nền tầng giáo dục 
chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao 
chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải 
quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một 
thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và 
kỹ thuật. 

- Bồi dưỡng, giáo dục phải trên tất cả các mặt "đức, trí, 
thể, mỹ", thể hiện ở 5 nội dung sau đây: 

Thứ nhất, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho 
thế hệ trẻ. 


Thanh niên bao giờ cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão, 


1. Sđở t. 8, tr. 80. 
9. Sđd, t. 11, tr. 329. 


24° 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm. edu.vn 


bao giờ cũng mang tâm lý hướng tới cái cao đẹp trong cuộc 
sống và họ luôn luôn cần đến một điểm tựa tinh thần vững 
chãi để có thể vượt qua được những khó khăn, thực hiện 
được ước mơ hoài bão của mình. Hồ Chí Minh rất quan 
tâm đến giáo dục lý tưởng cho thanh niên. Ở mỗi một giai 
đoạn khác nhau của cách mạng Việt Nam, Người luôn có 
những yêu cầu cụ thể và cơ bản về việc giáo dục bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ. Hồ Chí Minh đã ân cần 
khuyên nhủ thanh niên rằng: Chúng ta không một phút 
nào được quên lý tưởng cao cả của mình là suốt đời phấn 
đấu cho Tổ quốc ta được hoàn toàn độc lập, chủ nghĩa xã 
hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta. Khi nói về nhiệm 
vụ học tập của thanh niên, Người viết: mục tiêu lý tưởng 
phấn đấu của thanh niên đó là học tập và học để làm gì ? 
Người trả lời: "Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân 
dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh". 

Thứ hai, quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao chí khí 
cách mạng cho tuổi trẻ. 

Chỉ có lý tưởng cách mạng cũng chưa đủ, mà phải có 
chí khí thì mới biến lý tưởng đó thành hiện thực được. Chí 
khí mà Hồ Chí Minh yêu cầu giáo dục cho thế hệ trẻ 
không chỉ là chí khí chung chung như "chí làm trai" trước 
đây cha ông ta vẫn nói, mà là chí khí cách mạng. Đó là 
trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

Thứ ba, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế 
hệ trẻ. 

Theo Hồ Chí Minh, đạo dức cách mạng là yếu tố vô 
cùng cần thiết, là cái gốc, cái nền tảng của cách mạng. 


244 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là nhằm làm 
cho thế hệ trẻ trở thành những người công dân có ích, 
những người chiến sĩ tốt, những người cách mạng chân 
chính, với những phẩm chất: trung với nước, hiếu với dân, 
yêu thương con người, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư. Đối với thế hệ trẻ, Người căn đặn: phải thật thà, phải 
ngay thẳng, chí công vô tư, phải coi tham ô, lãng phí tài 
sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành 
động trộm cắp mà ai cũng thù ghét. 

Thứ tư, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, học vấn, 
khoa học, kỹ thuật và quân sự. 

Hồ Chí Minh cho rằng, việc nâng cao trình độ chính trị, 
học vấn, khoa học, kỹ thuật và quân sự là điều kiện cơ bản 
để tuổi trẻ cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho 
nhân dân và đây cũng là điều kiện để bảo đảm khả năng 
hoạt động thực tiễn của họ. Trong khi thực hiện nội dung 
giáo dục này, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến mối quan hệ 
hữu cơ giữa các thành tố chính trị, học vấn, khoa học - kỹ 
thuật, lao động sản xuất và quân sự. Chính Người đã giải 
thích, nếu không học tập, không có trình độ học vấn không 
thể nào tiếp thu được chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng nếu 
chỉ học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật mà không học tập 
chính trị thì như người nhắm mắt mà đi. 

Thứ năm, giáo dục, bồi dưỡng nếp sống văn hóa, thể 
chất cho tuổi trẻ. . 

Hồ Chí Minh luôn coi con người là nhân tố quyết định 
trong sự thành công của sự nghiệp cách mạng. sự tiến bệ 
của xã hội. Người khẳng định, văn hóa là nền tảng tink 
thần của xã hội. phải giáo dục nếp sống, lối sống văn hó: 


24 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


cho thanh niên. Về giáo dục thể chất, Người cho rằng, làm 
việc gì cũng phải có sức khỏe mới thành công. Người viết: 
"Luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi 
một người yêu nước... Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả 
nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước 
mạnh khỏe". Chính vì thế, Người rất quan tâm đến việc 
giáo dục về thể chất và nếp sống văn hóa cho thế hệ trẻ. 


4. Phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế 
hệ trẻ 

- Giáo dục phải phù hợp uới mỗi đối tượng, giáo dục là 
một khoa học. 

Trong thư gửi giáo viên, học sinh cán bộ thanh niên và 
nhi đồng (ngày 31-10-1955), Người chỉ ra: "Mỗi một cấp 
giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình trong lúc này: 

Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, 
ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước 
bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp 
ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. 

Trung học thì cần đầm bảo cho học trò những tri thức 
phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và 
tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần 
thiết cho đời sống thực tế. 

Tiểu học thì cần giáo đục cho các cháu thiếu nhi: yêu Tổ 
quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của 
công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu 


1. Hồ Chí Minh: Toàn táp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003. t.4. 
tr. 212. 


946 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.lrc-tmm.edu.vn 


nhi vào khuôn khổ của người lớn, phải đặc biệt chú ý giữ 
gìn sức khỏe của các cháu"!. 

Theo Người: Giáo dục nhi đồng là một khoa học, do vậy, 
cách dạy trẻ phải giữ toàn vẹn cái tính vụi vẻ, hoạt bát, tự 
nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho 
chúng hóa ra những người già sớm. Nhiều thư do các cháu 
gửi cho Bác Hồ viết như người lớn viết; đó là một triệu 
chứng già sớm nên tránh. Ở bậc tiểu học, cách dạy phải 
nhẹ nhàng vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhỉ vào khuôn khổ của 
người lớn. 

Vì vậy. phải biết kết hợp học tập với việc chơi, dạy từ dễ 
đến khó. Với trẻ nhỏ, Người cho rằng: "Trong lúc học, cũng 
cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng 
học. Ở trong nhà, ở trường học, ở xã hội, chúng đều vui 
đều học. Muốn vậy thì các ban phụ trách nhi đồng cần 
phải liên lạc mật thiết với cha mẹ và thầy giáo của nhi 
đồng'?. Với thanh niên thì phải chuyên tâm học hành và 
công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh 
là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên... Trong 
vui chơi cũng cần có giáo dục. Cần có những thứ vui chơi 
văn hóa, thể dục có tính chất tập thể và quần chúng. 

Theo Hồ Chí Minh, thực hiện giáo dục không thể tùy 
tiện... Giáo dục cũng phải theo hoàn cảnh, điều kiện. Phải 
ra sức làm nhưng không được vội vàng. Làm phải có kế 
hoạch, có từng bước. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến 


1. Sđd, t. 8, tr. 81. 
9. Sửøg,.t.5. tr: 712. 


247 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


to, từ dễ dần dân đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một 
chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một 
trăm chương trình to tát mà làm không được. 

- Giáo dục phải gắn liên uới xã hội, học đi đôi uới hành. 

Giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo 
dục. Người nói: "Chúng ta phải sửa đổi cách dạy cho hợp 
với sự đào tạo nhãn tài kháng chiến và kiến quốc"'. Tháng 
9-1945, trong Thư gửi các học sinh, Hồ Chí Minh viết: 
"Đối riêng với các em lớn... phải sẵn sàng mà chống quân 
giặc cướp nước, đấy là bốn phận của mỗi công dân. Các em 
lớn chưa hẳn đến tuổi phải gánh công việc nặng nhọc ấy, 
nhưng các em cũng nên, ngoài giờ học ở trường, tham gia 
vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời 
sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong 
cuộc phòng thủ đất nước". Với các em nhỏ, Người khuyên 
cứ từ 5 đến 10 cháu tổ chức thành một đội, giúp nhau học 
hành. Khi học rảnh, mỗi tuần cả đội đem nhau đi giúp 
đồng bào. Trong kháng chiến, Hồ Chí Minh chủ trương 
cần có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc. Người 
yêu cầu: 

1. Phải sửa đổi triệt để chương trình giáo dục cho phù 
hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. 

2. Muốn như thế chúng ta phải có sách kháng chiến và 
kiến quốc cho các trường. 


Ngày 31-8-1960, trong thư gửi các cán bộ giáo dục, học 


1. Sdd, t. 5, tr. 463. 
9. Sđở,t. 4. tr. 33. 


248 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmm.edu.vn 


sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa, Người 
nhắc nhớ: "Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của 
Đảng và Chính phủ. gắn liền với sản xuất và đời sống của 
nhân dân"!. 

- Giáo dục phải phối hợp nhà trường - xã hội - gia đình. 

Hồ Chí Minh khẳng định: Giáo dục trong nhà trường 
chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội, trong 
gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được 
tốt hơn. Ngày 31-10-1955, khi miền Bắc đã giải phóng, Hồ 
Chí Minh viết: "Tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt 
chẽ với nhà trường, giúp nhà trường giáo dục và khuyến 
khích con em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và 
hãng hái giúp ích nhân dân". Các đoàn thể là một yếu tố 
quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ, nhất là Đoàn 
thanh niên. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu: Trường học, gia 
đình và đoàn thể thanh niên cần phải chú ý đến giáo dục 
tư tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của 
thanh niên để kịp thời khuyến khích, uốn nắn, sửa chữa. 
Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ 
chặt chẽ trong việc giáo dục thanh niên. 

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng trong giáo dục. 

Hồ Chí Minh dạy: Trong trường, cần có dân chủ. Đối 
với mọi vấn để, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý 
kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt, 
thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính 
thầy, thầy phải quý trò. chứ không phải là "cá đối bằng 


1. Sđd, t. 10. tr. 190. 
3. Sđd, t. 8. tr. 81. 


249 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/Wwww.Ïrc-tmm.edu.vn 


dầu". Đồng thời thầy và trò cần giúp đỡ những anh chị em 
phục vụ cho nhà trường. Các anh chị em nhân viên thì 
nên thi đua sao cho cơm lành canh ngọt để cho học sinh ăn 
no, học tốt. "Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần 
phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và 
thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ 
các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành 


t0] 


thắng lợi nhiệm vụ đó"'. 

- Giáo dục phải gắn liên uới thị đua. 

Hồ Chí Minh khuyên: "Đồng bào ta đang có phong trào 
thi đua sôi nổi: "Đại phong", "Duyên Hải", "Ba nhất", 
"Thành công". Vậy, các nhà trường cũng nên phát động 
một phong trào thi đua "2 tốt" - tức là đạy thật tốt, học 
thật tốt". Với học sinh, Người nói: "các cháu nên thi đua, 
thi đua học tập, thi đua trong mọi việc để trở nên những 
nhi đồng có tổ chức, có kỷ luật, có sáng kiến, có lực 
lượng"?. 

5. Vai trò của các thế hệ đi trước, của thầy giáo 
trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ 


- Hồ Chí Minh khẳng định, giáo dục thế hệ trẻ phải 
thực hiện phương pháp nêu gương. 


Hồ Chí Minh yêu cầu không chỉ học tập trong nhà 
trường mà còn học tập qua các gương sản xuất, chiến đấu. 


1. Sđd. t. 13. tr. 403. 
2. Sdd,t. 7. tr. 561. 


250 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïrc-tmtm.edu.vn 


Khi nói với học sinh trường Đại học nhân dân, Người nói: 
"Trường này là Trường đại học nhân dân, các cháu học với 
các thầy giáo, đồng thời phải học nhân dân. Trong bộ đội 
ta, trong dân công và những ngành hoạt động khác, có 
nhiều thanh niên gương mẫu... Mong các cháu noi theo 
những thanh niên kiểu mẫu ấy... để xứng đáng là lớp đầu 
tầu của Trường đại học nhân dân, để rèn luyện thành chủ 


"!_ Trong nhà 


nhân xứng đáng tương lai của nước nhà 
trường, thầy nêu gương cho trò. Hồ Chí Minh nói: "Tri 
thức phải dễ hiểu, đễ nhớ, học mau. Ngoài tri thức phải có 
đạo đức cách mạng. Thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho các 
cháu. Làm được như thế là làm tròn nhiệm vụ'°. Hồ Chí 
Minh đánh giá rất cao vai trò rất quan trọng của thầy cô 
giáo với sự nghiệp trồng người, coi nghề thầy giáo là rất quan 
trọng, rất vẻ vang. Theo Hồ Chí Minh, "Nhiệm vụ giáo dục 
rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì 
không có giáo dục'”. Nếu không có thầy giáo dạy đỗ con 
em nhân dân, thì làm sao xây dựng chủ nghĩa xã hội được. 
Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang. 

- Phải xây dựng đội ngũ những "người thầy giáo tốt - 
thầy giáo xứng đáng là thầy giáo". 

Về phẩm chất của người thây, Hồ Chí Minh yêu cầu: 

+ "Phải thật thà yêu nghề mình"; 

+ "Phải có đạo đức cách mạng. Phải có chí khí cao 

Hồ Chí Minh: Toản tập, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2003. 


1. 
t.7, tr. 456. 
2.3. Sđd. t. 8. tr. 184. 


tk 
©t 
_ 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.Ïlrc-tmm.edu.vn 


thượng, phải "tiên ưu hậu lạc" nghĩa là khó khăn thì phải 
chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. 
Đấy là đạo đức cách mạng"; 

+ "Phải yên tâm công tác"; 

+ "Phải thật thà đoàn kết"; 

+ "Phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của 
mình"; 

+ "Phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập, 
thật thà phê bình và tự phê bình để cùng nhau tiến bộ 
mãi". 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau không chỉ thể hiện tình cảm yêu 
thương vô bờ bến và sự chăm lo của Người đối với thế hệ 
trẻ, mà còn là một nội dung quan trọng trong hệ thống các 
quan điểm lý luận của Người. Việc nghiên cứu quán triệt 
quan điểm của Người về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành, 
mọi cán bộ, đảng viên trong các lĩnh vực, nhưng trước hết 
là của thanh niên, học sinh trong các nhà trưởng. 

Đối với thanh niên, học sinh, cùng với việc học tập tốt 
các môn học lý luận Mác - Lênin, học tập tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nhiệm vụ quan trọng để trang bị cho mình thế 
giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng, giúp cho 
việc học tập trong nhà trường được tốt, đồng thời chuẩn bị 
hành trang cần thiết cho cuộc đời lao động và học tập 
không ngừng, cống hiến được nhiều hơn cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc. 


252 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm. edu.vn 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
Chương l: Nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý 
nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 7 
Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân 
tộc và cách mạng giải phóng dân tộc 29 
Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội và con đường quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 53 
Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại 84 
Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đẳng Cộng 
sản Việt Nam; về xây dựng Nhà nước 
của dân, do dân, vì dân 117 
Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, 
nhân văn, văn hóa 157 
Chương VII: Một số vấn đề về vận dụng và phát 
triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
công cuộc đổi mới 205 


Chương tham khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 233 


25 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN °htip:/www.lrc-tnu.edu.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
TRỊNH THÚC HUỲNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 


T§. HOÀNG PHONG HÀ 


Biên tập nội dung: TS. TRỊNH ĐÌNH BẢY 

NGUYÊN QUỲNH MAI 
Biên tập kỹ. mỹ thuật: PHÙNG MINH TRANG 
Trình bày bìa: PHÙNG MINH TRANG 
Chế bản vì tính: TRỊNH THÙY DƯƠNG 


Sửa bảnin: BAN SÁCH GIÁO KHOA - THAM KHẢO 
Đọc sách mẫu: BAN SÁCH GIÁO KHOA - THAM KHẢO 


lb 
€t 
Ct 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN hfip:/www.lrc-tmtm.edu.vn 


In 10.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm, tại Công ty CPin Nghệ An. Giấy 
phép xuất bản số: 59-2006/CXB/43-12/CTQG, cấp ngày 2-8-2006 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2006. 


Số hóa bởi Ti rung tâm Học liệu —- ĐHTN hfip:/www.lrc-tmm.edu.vn 


